ĐẶNG VIỆT ĐÔNG 




CÓ ĐÁP ÁN V 


GIẢI CHI TIẾT 



□ N THI THPT QUỐC GIA 


a 2 +b 2 






















ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trườtig THPT Nho Quan A 


DS-CSC-CSN Nâng Cao 


DAY Sờ, CẢP Sỡ CỘNG, CẢP sỡ NHĂN 


A - LÝ THUYẾT CHUNG 

I- DÃY SỐ 

• Một hàm số u : N* —> M. được gọi là một dãy số vô hạn, kí hiệu là (u n ) . 

Khi n I—> u (n) , khi đó u n = u (n) gọi là số hạng tổng quát của dãy (u n ) 

• Một hàm số u xác định trên tập họp m số nguyên dương đầu tiên được gọi là dãy số hữu hạn. 

• Dãy số (w„) là dãy số tăng nếu u n+l - u n > 0, V/I G N* 

Dãy số (w„) là dãy số giảm nếu u n+1 - u n < 0, V/ĩ e N* 

• Dãy số (w„) được gọi là bị chặn trên nếu tồn tại số M sao cho u n <M, V/ĩ e N* 

Dãy số ( u n ) được gọi là bị chặn dưới nếu tồn tại số M sao cho u n > M ,\/n e N* 

Dãy số được gọi là bị chặn nếu nó vừa bị chặn trên vừa bị chặn dưới. 

II - CẤP SỐ CỘNG 

1. Định nghĩa: ( u n ) là cấp số cộng nếu u n+ỉ = u n + d , với Vn eN‘ , d là hằng số 

2. Các khái niệm: 

Cho cấp số cộng [u n ) , Khi đó: 

- u n =u ị +{n-Ỷ)d : số hạng tổng quát của cấp số cộng 

- d : công sai của cấp số cộng 

- S n =u ỉ + u 2 +... + u n : tống n số hạng đầu tiên của cấp số cộng 

3. Tính chất: 


u n- 1+ M „ + 1 

2 


u, 


n 


- S n=^( U l+ U n) 

- S n=^( 2u i+{ n - l ) d ) 

III- CẤP SỐ NHÂN 

1. Định nghĩa: ịu n ) là cấp số nhân u n+l = u n .q , VneN* 

2. Các khái niệm: u n = u v q n ~\n > 1 : số hạng tổng quát của cấp số nhân 


ợ: công bội của câp sô nhân 


3. Tính chất: 

• u n 2 =u n _ v u n+l Vn>2 


• S n = Wj + ... + u 



File Word liên hệ: 0978064165 - Emaỉl: danevietdons.bacsians.vn@emaiỉ.com 
Facebook: https://www.facebook. com/dongpay 


Trang 2 









ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


DS-CSC-CSN Nâng Cao 


B - BÀI TẬP 


DÃY SÓ 


Câu 1. Cho dãy số có các số hạng đầu là: 0,1;0,01;0,001;0,0001;.... số hạng tổng quát của dãy số này 
có dạng? 

A. u n = 0,00...01 . B. u n = 0,00...01 .c. u = , ■ D. u n = -- 7 — . 

'1 . n . n 1 r\ĩĩ-\ n t n w +l 


n 


V 

chồ so. 0 


10 " 


10 " 


77 


Câu 2. Cho dãy số (ụ n ) với 1 


K + 1 = U n + n 


(n-l)n 

Ả. u n = —— . B. u n = 5 + 

" 2 

n , ( n + r>n r, , c , 

lí — 5 H--- . U. lí — 5 + 

" 2 

Câu 3. Cho dãy số (u n ) với I 1 9 . S( 

K + l =M „+« 


-1 chỏiso. 0 

■Số hạng tống quát u n của dãy số là số hạng nào dưới đây? 
(n -1 )n 


{n + l)(n + 2 ) 


. Số hạng tổng quát u n của dãy số là số hạng nào dưới 


đây? 


A.u„=l + nin + 1) ỷ n + 1 \ 
" 6 

a ^nịn^n-l) 

" 6 


B. 1 + "("-Ị)^+h 

" 6 

D. a „=l + ” (n + 1 ) i 2 "~ 2) . 


ÍMj = 2 


Câu 4. Cho dãy số (w„) với Ị M - M = 2n -1 • số hạng tổng quát ỉq, của dãy số là số hạng nào dưới 


đây? 


A. u n = 2 + (77 -1) 2 . B. u n = 2 


+ /7 2 . 


c. n n = 2 + (n + l) 2 . D. n n = 2-(n-l ) 2 


Câu 5. Cho dãy số (w„) với 


Uị = -2 


M „ + 1 =- 2 - 


1 . Công thức số hạng tổng quát của dãy số này là: 


A. u„ = - 


77-1 


B. u„ = 


77 + 1 


c. u„ = - 


77 + 1 


D. u„ - 


77 


77 + 1 


Câu 6 . Cho dãy số (11 n ) với 


1 

77. — — Ẵ 7 Ẵ 

2 . Công thức sô hạng tông quát của dãy sô này là: 


L M » + 1 =m »-2 


A. M n =-^ + 2 ( 77 - 1 ). B. n (i = 2(77 -l). c. 77 (I = ^-277. D. w n =-^ + 277. 


Tilc Word liên hệ: 0978064165 - Email: dansvietdons.bacsians.vn@sniail.com 
Facebook: https://www.facebook. com/dongpay 


Trang 3 

























ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


DS-CSC-CSN Nâng Cao 


Í77j =1 

Câu 7. Cho dãy số (w„) với < 


= M „+(- 1 ) 


, n . số hạng tổng quát u n của dãy số là số hạng nào dưới 


đây? 


A. 77 „ = 1 + n . B. u n = 1 - n . 

[u x =\ 


Câu 8. Cho dãy số (u n ) với 


[ M „ + 1 =«„+(-!) 


2n+ỉ 


c. u n = l + (-l) 2 ". D. u n =n . 

. Số hạng tổng quát u n của dãy số là số hạng nào 


B. u n không xác định. 
D. u n = -n với mọi n . 


dưới đây? 

A. u n = 2-n . B. u n k 

c. u n =l — n. D. u n = 

Câu 9. Cho dãy số (u n ) với I 1 

k+1 = U n+" 

đây? 

A.u„=l + n{n+l ')j 2n+l \ 

" 6 


Câu 10. Cho dãy Số ( u) với I 1 

K + 1- M „ = 2/1-1 

đây? 


. Số hạng tống quát u n của dãy số là số hạng nào dưới 


„( n -l)(2 B + 2) 

" 6 

nịn+i)(2n-2) 

I. =1 + -^- 

n 6 


. Số hạng tổng quát u n của dãy số là số hạng nào dưới 


A. u n = 2 + (/7 — l) 2 
Câu 11. Cho dãy số (u n ) với 


B. u„ = 2 + n 2 . 


Uị = -2 


u n + 1 =-2- 


c. M n = 2 + (n + l) . D. « n = 2-(n-l) 
1 . Công thức số hạng tổng quát của dãy số này là: 


A. u„ = - 


n -1 


B. u„ = 


n + ì 


c. u„ = - 


n +1 


D. = -- 


/7 


77 + 1 


Câu 12. Cho dãy số (w„) với 


1 

M. = — , , A 

2 ■ Công thức sô hạng tông quát của dãy sô này là: 


1 M » + 1 =M „- 2 


A. u n =ị+2(n-l). B. u n =^-2(77-1). c. u n =ị-2n. 


D. 77 =Ạ + 2t7 . 
" 2 


Câu 13. Cho dãy số (t 7 ;ỉ ) với 


77j — — 1 


u . Công thức số hạng tổng quát của dãy số này là: 
2 


File Word liên hệ: 0978064165 - Emaỉl: danevietdons.bacsians.vn@einail.com 
Facebook: https://www.facebook. com/dongpay 


Trang 4 


















ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


DS-CSC-CSN Nâng Cao 


A. M n =(-l).W . B. M„=(-l). 


( 1Ỵ +1 í 1 V 1 


c. u„ — 




Ị_ 

v2y 


D. «„=(-!). 




, , . = 2 , , 7 , 

Câu 14. Cho dãy sô ( u n ) với \ . Công thức sô hạng tông quát của dãy sô này: 

1 - 2 »,, 


u„ = n 


, H-l 


B. u = V . 


c. u„ = 2" + . 


D. u„ = 2. 


Câu 15. Cho dãy số (w n ) với 


1 

2 . Công thức sô hạng tông quát của dãy sô này: 


l U n+l = 2u n 


A. u =-2 . 


B. u„ = 


-1 


" 2"- 1 ■ 


c. M = — 

" 2 " 


D. u = 2 . 


\Uị=\ 

Câu 16. Cho dãy số («,,) với ị 

u„ 


ln . Số hạng tổng quát u n của dãy số là số hạng nào 


dưới đây? 

A. u=l + n. B. u=l-n. c. u „ = 1 + (-1) 2 ". D. u=n. 

n n n \ / n 

Câu 17. Đặt T n = ^2 + Ậ + j2 + ... + j2 (có n dấu căn). Mệnh đề nào dưới đây là mệnh đề đúng? 


A. T n =s. 

Câu 18. Cho dãy số < 
số? 

A. 963 


B. r=2cos——r. c. T = cos——. D. T = yỈ5 

n r\n +1 n mn +1 n y 


«J = 1 


u ..,. = 

n+1 


?3«;+2 


2" +1 ' “ 2 ' 
.2 , .2 


và S 1 = u Ị + u 2 + ... + «2018 + 2018. Khi đó s có bao nhiêu chữ 


B. 962 


Câu 19. Cho dãy sô (u n ) được xác định bởi công thức ị 1 


c. 607 

11 , = 2 


2018w n+1 = u n + 2017«, 


D. 608 

. Tìm giới hạn của dãy 


sô S n = t + ; + ...+ 

1 


u 2 -1 «3 -1 « n+1 -l 


A. limS„ = 


" 2018 


B. limS„ = 2018 c. lim5. = 


2017 

2018 


D. lim s„ = 1 


3 5 

Câu 20. Cho dãy số («„) xác định bởi «J = l;a n+ì = - -2 a n 2 +^a n + 1, Vn e N*. số hạng thứ 201 của dãy 
số («„) có giá trị bằng bao nhiêu? 


A. «2018 2 . 


B. «2018 1 • 


c. «2018 0 ■ 


D. «2018 5 . 


File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dansvietdons.bacsians.vn@Sinail.com 
Facebook: https://www.facebook. com/dongpay 


Trang 5 





























ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


DS-CSC-CSN Nâng Cao 


Câu 21. Cho dãy số {u n ) xác định bởi 


Uị =cosa(0<a <7i) 


u n+ l = 


1 +ư 


— .Vn > 1 


. Số hạng thứ 2017 của dãy số đã cho là: 


A. w 2017 = cos 


c. M, ni , = sin 


^ a ' 

} 2016 
V z 

\ 


B. w 2017 = cos 


f a ^ 


a 


-.2016 


D. w 2017 = sin 


V z / 


f a ^ 


/ 




Câu 22. Cho dãy số (fl„) xác định bởi a l = 5,a 2 = 0 và a n+2 = a n+í + 6 a n ,\/n > 1. số hạng thứ 14 của 
dãy là số hạng nào? 

A. 3164070. B. 9516786. c. 1050594. D. 9615090. 

Câu 23. Cho dãy số (fl„) xác định bởi a l = -3 và a n+l = a n + n 2 - 3n + 4, \/n e N * . số 1391 là số hạng 

thứ mấy của dãy số đã cho? 

A. 18. B. 17. c. 20. D. 19 


Câu 24. Biết rằng —Ị- 


- + - 


1 


-+... + - 


1 


an 


D. 19 

, trong đó a,b,c,d và n là các số 


1.2.3 2.3.4 n(n+l)(n + 2) cn 2 + dn + ỉ6 

nguyên dương. Tính giá trị của biểu thức T = {a + c){b + d). 
là: 

A. r = 75 . B. T =364 . c. r=300. D. T =256. 

Câu 25. Cho dãy số (a„)xác định bởi a n = 2017sin-^- + 2018cos—. Mệnh đề nào dưới đây là mệnh 

đề đúng? 


A. a n+6 = a n , Vn e N*. B. a n+9 = a„, Vn e N*. 
C- a n +l 2 =a„,Vne N*. D. a ìi+l5 = a„, Vn e N*. 


Câu 26. Cho dãy số có a n = 


n +100 

B. -ỉ- 
30 


,Vne N *. Tìm số hạng lớn nhất của dãy số 


K) 


A. — . B. — c. —— . D. — . 

20 30 25 21 

J~ „Á (m„) t LA„ u„ = dn + 2018 ~dn + 2017, Vn e N*. ^,2 *• , ,_ í* 

Câu 27. Cho dãy sô v " thỏa mãn n Khăng đinh nào sau đây 

sai? 


A. Dãy số (w n ) là dãy tăng. 
1 


c. 0 < u„ < 


yne N*. 


" 2V2ÕĨ8 

(v„) _ an+ 4 Á (x„) 

\ «/ \ 7 rYi V —- I crS V n / 


B. lim w„ = 0. 


D. lim^ = l. 

"- >+co M.. 


Câu 28. Cho dãy số ’ với x n = — . Dãy số ' là dãy số tăng khi: 

n + 2 


A. a = 2. B. a > 2. 

Câu 29. Trong các dãy số sau dãy số nào là dãy bị chặn ? 

A. Dãy (íỉ„) , với a n = \/» 2 + 16, VneN*. 


c. ữ < 2 . 


D. a > 1. 


/77<? Word liên hệ: 0978064165 - Emaỉl: danevietdons.bacsians.vn@einail.com 
Facebook: https://www.facebook. com/dongpay 


Trang 6 

































ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


DS-CSC-CSN Nâng Cao 


B. Dãy (b n ), với b = n + ^—,Vn gN*. 
v ’ 2 n 

c. Dãy (c n ) , với c n = 2" + 3, V/7 e N * . 

D. Dãy (d n ), với d„ = ,\/ne N*. 

v " n+ 4 


Câu 30. Cho dãy số (u n ) 
một dãy số tăng 
A. a < 1 


VỚI u„ = - 


an+ 2 


n + 


y,a là tham số. Tìm tất cả các giá trị của a để dãy số [u n ) là 


B. a > 1 


c. a > 2 


D. a < 2 


Câu 31. Cho dãy số (z„) xác định bởi z n = sin-^- + 2cos-^-. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và 
giá trị nhỏ nhất trong các số hạng của dãy số (z n ) ■ Tính giá trị biếu thức T =M 2 + m 2 . 


A. T = 13. B. T = 5. c. T = 18. D. T = 7. 

Câu 32. Cho dãy số («„) thỏa mãn u, = = ———- 7,77 > 1.5„ =n, +n 9 +... + «„ < khi n 

1 2 ” +1 2(n + l)n„ + l " 2018 

có giá trị nguyên dương lớn nhất. 

A. 2017. B. 2015. c. 2016. D. 2014. 

Câu 33. Cho hàm số f(x) = (.r +3* + 2) ( * và dãy số (ư„) được xác định bởi công thức tổng 

quát u n =log/(l) + log/(2) + ... + log/(n). Tìm tống tất cả các giá trị của n thỏa mãn điều kiện 
ul m = 1 ? 

A. 21 B. 18 c. 3 D. 2018 

Câu 34. Cho f(n) = ịn 2 + n + 1) 2 +1 v«e N* và đặt u„ = f f 7 '' f [^ n ị - . Tìm số nguyên 
w 1 ’ /(2)/(4).../(2«) 


dương n nhỏ nhât sao cho log 9 u„ + u tl < - ——— ? 

B 1024 

A. n = 23 B. n = 29 c. n = 33 D. 77 = 21 

, 3 , 

Câu 35. Cho dãy số ( a n ) thỏa mãn điều kiện a, = 1; 5 a ” +1_a " -1 = ——— với mọi neZ + . Tìm số 
v 1 3n + 2 


nguyên dương 77 > 1 nhỏ nhất để fl„eZ? 


A. 77 = 39 B. 77 = 41 c. 77 = 49 D. 77 = 123 

Câu 36. Cho dãy số ( u n ) xác định bởi 77, = 5; 7/ ”Iị' = 77" + 2" + 2.3" với mọi 77 > 1. Tìm số nguyên nhỏ 

nhất thỏa mãn 7<; -2" >5 100 . 

A. 146 B. 233 c. 232 D. 147 

+ \ IÍa„ + A /ỉ/ “h ... H - A ,7018 2019 . 1 

Câu 37 Biết rằng L = lim— J^= - -Ỵ==-— y 4 ” =-trong đó (u n ) xác định bởi 

+ \l u 2n + V M 2 2 « + -" + V M 2 2018 « c 

77j = 0;t<„ + 1 = 77 H + 4/7 + 3 và ư.ồ.c là các số nguyên dương và b < 2019 . Tính s =a + b-cl 

A. -1 B. 0 _ c. 2017 D. 2018 

CÁP SÓ CỘNG 


File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dansvietdons.bacsians.vn@Sinail.com 
Facebook: https://www.facebook. com/dongpay 


Trang 7 




















ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


DS-CSC-CSN Nâng Cao 


Câu 38. Cho dãy số ( u n ) (u n ) có u n = ———-. Khẳng định nào sau đây sai ! 

„ ,_, 2(« + l) 2 -l 

B. Sô hạng thứ n+1: u n+l - - -Ỵ- -. 

D. Không phải là một cấp số cộng. 

Câu 39. Cho hai cấp số cộng (x n ): 4,7,10,... và (y„): 1,6,11,.... Hỏi trong 2018 số hạng đầu tiên của 

mồi cấp số có bao nhiêu số hạng chung? 

A. 404. B. 673. c. 403. D. 672. 

Câu 40. Ba số phân biệt có tổng là 217 có thể coi là các số hạng hên tiếp của một cấp số nhân, cũng có 
thế coi là số hạng thứ 2,thứ 9, thứ 44 của một cấp số cộng. Hỏi phải lấy bao nhiêu số hạng đầu của cấp 
số cộng này để tổng của chúng bằng 820? 

A. 20. B. 42. c. 21. D. 17. 

Câu 41. Cho cấp số cộng [u n ) biết u 5 = 18 và 4 S n = S 2n . Tìm số hạng đầu tiên và công sai d của 
cấp số cộng. 

A. «j=2,í/ = 4. B. U\=2,d = 3. c.u ì =2,d = 2. D. u l =3,d = 2. 

Câu 42. Một cấp số cộng có tổng n số hạng đầu S n đuợc tính theo công thức S n = 5 77 2 + 3n,[n e N*). 
Tìm số hạng đầu Uị và công sai d của cấp số cộng đó 

A. = -8,(7 = 10 B. Uị = —8,(7 = —10 c. Wj = 8,(7 = 10 D. Uị = 8,(7 = -10 

Câu 43. Cho cấp số cộng (u n ) và gọi là tổng 77 số đầu tiên của nó. Biết - 77 yà ^12 - 192. Yìm 
số hạng tổng quát U " của cấp số cộng đó. 

Ả.u n =5 + 4n. B. u n =3 + 2n. c.u n =2 + 3n. Đ.u n =4 + 5n 

Câu 44. Cho ba số clưong a, b, c theo thứ tự lập thành cấp số cộng. Giá trị lớn nhất của biếu thức 

p = ^, CI + ^ yc = JlA r c 5 dạng Xsjỹ(x, y e N). Hỏi x+y bằng bao nhiêu: 

^(2 a + cỴ +1 

A. 9 B. 11 c. 13 D. 7 

Câu 45. Chu vi của một đa giác làl58cm, số đo các cạnh của nó lập thành một cấp số cộng với công 
sai d = 3 cm. Biết cạnh lớn nhất là 44cm. số cạnh của đa giác đó là: 

A. 3. B.4. c. 5. D. 6 

Câu 46. Chu vi của một đa giác n cạnh là 158, số đo các cạnh đa giác lập thành một cấp số cộng với 
công sai <7 = 3. Biết cạnh lớn nhất có độ dài là 44. Tính số cạnh của đa giác. 

A. 6. B. 4. c. 9. D. 5 




, , _ 12 
A. Là câp sô cộng có Uị = —; d = . 


c. Hiệu u n+ ị -u n = 


2(277 + 1 ) 


File Word liên hệ: 0978064165 - Emaỉl: dansvietdons.bacsians.vn@emaiỉ.com 
Facebook: https://www.facebook. com/dongpay 


Trang 8 













ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


DS-CSC-CSN Nâng Cao 


Câu 47. Cho tam giác ABC có độ dài các cạnh là a, b, c theo thứ tự lập thành một cấp số cộng. Biết 

A c X, 

tan — tan- = -(x,yeN), giá trị x + y là: 


A. 4 


B. 1 


c. 2 


D. 3 


Câu 48. Cho các số hạng dưong a, b, c là số hạng thứ m, n, p của một cấp số cộng và một cấp số nhân. 
Tính giá trị của biểu thức log 2 a (b ~ c) .c {a ~ b) 

A. 0 B. 2 c. 1 D. 4 


Câu 49. Cho a+b + c = và cota, cotb, cotc tạo thành cấp số cộng. Gía trị cota.cotc bằng 

A. 1 B. 2 c. 3 D. 4 

Câu 50. Cho a, b, c theo thứ tự tạo thành cấp số cộng. Giá trị X + ỵ là bao nhiêu biết 

p — log 2 (ữ 2 + ab + 2b 2 + ỒC + C 2 ) = xlog, (a 2 + ac + c 2 )+ y (x, y e N). 


A. 0 B. 1 c. -1 D. 2 

Câu 51. Cho ba (bố số chứ) số a,b,c,d theo thứ tự đó tạo thành cấp số nhân với công bội khác 1. Biết 

, , , , 148 . ,,,. . .*'■>' ,1 , .. 

tông ba sô hạng đâu băng -Ẹ-, đông thời theo thứ tự đó chúng lân lượt là sô hạng thứ nhât, thứ tư và 

thứ tám của một cấp số cộng. Tính giá trị biếu thức T = a-b + c-d 2 

A.7-Ị5Ị. C.7---M D. r ~ 

27 27 27 27 


Câu 52. Cho cấp số cộng [u n ) . Mệnh đề nào dưới đây là mệnh đề đúng? 


A. [n-p)u m + [p-m)u n +[m-n)u p =0. B. [m-n)u m + [n-p)u n +[p-m)u p =0. 

c. [m-p)u m +[n-m)u n +[p-n)u p =0. D. [p-n)u m + {m-p)u n +[m-n)u p =0. 


Câu 53. Cho ba số dưong a,b,c thỏa mãn điều kiện ——-=, 1 _ —-= lập thành một cấp 

Vb+Vc yc+y/a \ja+\jb 


số cộng. Mệnh đề nào dưới đây là đúng? 

A. Ba số a,b,c lập thành một cấp số cộng. 


.111 


B. Ba sô lập thành một câp sô cộng. 

a b c 

c. Ba số a 2 ,b 2 ,c 2 lập thành một cấp số cộng. 

D. Ba số Vã, \fb, Vẽ lập thành một cấp số cộng 

Câu 54 Biết rằng tồn tại các giá trị của xe[0;2/r] để ba số l + sinx,sin 2 x,l + sin3x lập thành một 
cấp số cộng, tính tống s các giá trị đó của X. 


A. s =5n . B. s =3n . c. 5=^. D ,s=^~. 

2 6 

Câu 55. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phưong trình X 3 -3x 2 - x + m 2 -l = 0 có ba nghiệm 
phân biệt lập thành một cấp số cộng. 

A. m = ± 16. B. m = — 2. c. m = 2. D. m = ± 2. 


File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dansvietdons.bacsians.vn@sniail.com 
Facebook: https://www.facebook. com/dongpay 


Trang 9 













ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


DS-CSC-CSN Nâng Cao 


Câu 56. Biết rằng tồn tại đúng ba giá trị n\,m 2 ,m 3 của tham số m để phương trình 

X 3 - 9x 2 + 23x + m 3 - Am 2 + /77 -9 = 0 có ba nghiệm phân biệt lập thành một cấp số cộng, tính giá trị 
của biểu thức p = m 3 + mị + mị . 


A. P = 3A. B. p = 36. c. P = 6A. D. P = -34. 

Câu 57. Biết rằng tồn tại hai giá trị của tham số m đế phương trình sau có bốn nghiệm phân biệt lập 

thành một cấp số cộng: X 4 -10x 2 + 2/77 2 + 7/77 = 0, tính tống lập phương của hai giá trị đó. 

. 343 _ 721 ^ 721 _ 343 

8 8 8 8 
Câu 58. Cho một cấp số cộng (u n ) có M, = 1 và tổng của 100 số hạng đầu tiên 24850 . Tính giá trị của 

biểu thức s = —-— + —-—? 

^2^3 ^48^49 ^^49^^50 

4 9 49 

A. s =123 B. S=-2- c.s=-r- D. s =-zT 7 

23 246 246 

Câu 59. Cho cấp số cộng ( a " 7 ; cấp số nhân ) thỏa mãn a 2 >a 1 >0;b 2 >b 1 >l và hàm số 

f(x) = x 3 -3x _ f(a 2 ) + 2 = /(«;) . / (log 2 ố 2 ) + 2= f(log 2 b) A _, , _ „ ^ , , , 

v 7 sao cho v 27 vl7 và V7 V 27 .SÔ nguyên dương /7 > 1 nhỏ 

nhất thỏa mãn điều kiện b n > 2018a (I là? 

A. 16 B. 15 c. 17 D. 18 

Câu 60. Cho cấp số cộng (u ) có số hạng đầu i/j = 2 và công sai d = -3 . Trên mặt phang tọa độ Oxy 

, lấy các điếm A V A 2 ,... sao cho với mồi số nguyên dương /7, điểm A n có tọa độ (n;u). Biết rằng khi 
đó tất cả các điếm A ì ,A 2 ,...,A n ,... cùng nằm trên một đường thắng. Hãy viết phương trình của đường 
thẳng đó. 

A. y = -3x+5. B. y = -3x+2. c. y = 2x-3. D. y = 2x-5 

Câu 61. Trong mặt phang tọa độ Oxy, cho đồ thị (c) của hàm số y = 3x—2. Với mỗi số nguyên 

dương n , gọi A n là giao điểm của đồ thị (c) với đường thẳng d : X -n = 0. Xét dãy số (u n ) với u n là 
tung độ của điếm A n . Mệnh đề nào dưới đây là mệnh đề đúng? 


A. Dãy số ( u n ) là một cấp số cộng có công sai d = -2 . 

B. Dãy số ( u n ) là một cấp số cộng có công sai d = 3. 

c. Dãy số ịu n ) là một cấp số cộng có công sai d = 1 . 

D. Dãy số ( u n ) không phải là một cấp số cộng. 

Câu 62. Trên tia Ox lấy các điếm A ỉ ,A 2 ,...,A n ,... sao cho với mồi số nguyên dương n , OA n = n . 
Trong cùng một nửa mặt phẳng có bờ là đường thắng chứa tia Ox , vẽ các nửa đường tròn đường kính 
OA n , n = 1,2,... Kí hiệu Uị là diện tích nửa đường tròn đường kính OAị và với mồi /7 > 2, kí hiệu u n là 
diện tích của hình giới hạn bởi nửa đường tròn đường kính OA n J, nửa đường tròn đường kính OA n và 
tia Ox . Mệnh đề nào dưới đây là đúng? 

A. Dãy số ( u n ) không phải là một cấp số cộng. 


B. Dãy số 


ịu n ) là một cấp số cộng có công sai d 


n 
4 ' 


File Word liên hệ: 0978064165 - Emaỉl: danevietdons.bacsians.vn@einail.com 
Facebook: https://www.facebook. com/dongpay 


Trang 10 
















ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


DS-CSC-CSN Nâng Cao 


c. Dãy số (u n ) là một cấp số cộng có công sai d = . 


D. Dãy số 


(u n ) không phải là một cấp số cộng có công sai d 


n 
2 ■ 


Câu 63. Một cơ sở khoan giếng đưa ra định mức giá như sau: Giá từ mét khoan đầu tiên là 100000 
đồng và kế từ mét khoan thứ hai, giá của mồi mét sau tăng thêm 30000 đồng so với giá của mét khoan 
ngay trước đó. Một người muốn kí họp đồng với cơ sở khoan giếng này đế khoan một giếng sâu 20 
mét lấy nước dùng cho sinh hoạt của gia đình. Hỏi sau khi hoàn thành việc khoan giếng, gia đình đó 
phải thanh toán cho cơ sở khoan giếng số tiền bằng bao nhiêu? 

A. 7700000 đồng. B. 15400000 đồng. c. 8000000 đồng. D. 7400000 đồng. 
Câu 64. Trên một bàn cờ có nhiều ô vuông. Người ta đặt 7 hạt dẻ vào ô vuông đầu tiên, sau đó đặt tiếp 
vào ô thứ hai số hạt dẻ nhiều hơn ô đầu tiên là 5, tiếp tục đặt vào ô thứ ba số hạt dẻ nhiều hơn ô thứ hai 
là 5, ... và cứ thế tiếp tục đến ô cuối cùng. Biết rằng đặt hết số ô trên bàn cò' người ta đã phải sử dụng 
hết 25450 hạt dẻ. Hỏi bàn cờ đó có bao nhiêu ô? 


A. 98 ô. B. 100Ô. c. 102 ô. D. 104 ô. 

Câu 65. Một công ty trách nhiệm hữu hạn thực hiện việc trả lương cho các kỳ sư theo phương thức 

sau: Mức lương của quý làm việc đầu tiên cho công ty là 13,5 triệu đồng/quý, và kể từ quý làm việc 
thứ hai, múc lương sẽ được tăng thêm 500.000 đồng mỗi quý. Tính tổng số tiền lương một kỳ sư nhận 
được sau ba năm làm việc cho công ty. 

A. 198triệu đồng. B. 195 triệu đồng. c. 228 triệu đồng. D. 114 triệu đồng. 

Câu 66. Mặt sàn tầng của một ngôi nhà cao hơn mặt sân 0,5 /77. cầu thang đi từ tầng một lên tầng hai 

gồm 21 bậc, một bậc cao 18cm. Kí hiệu h n là độ cao của bậc thứ n so với mặt sân. Viết công thức đế 


tìm độ cao h n . 


A. h n =0,18« + 0,32 (m). B. h n =0,18/7 + 0,5 ( 777 ). 

c. h n =0,5/7 + 0,18(7«). D. h n = 0,5/7.-0,32(m) . 

Câu 67. Trên tia Ox lấy các điếm Ap Ạ,,..., A n ,... sao cho với mỗi số nguyên dương n, OA n = n. Trong 

cùng một nửa mặt phắng có bờ là đường thẳng chứa tia Ox, vẽ các nửa đường tròn đường kính 

OA n , /7 = 1, 2... Kí hiệu 7/ị là diện tích của nửa hình tròn đường k ín h OA t và với mồi n > 2, kí hiệu u n 

là diện tích của hình giới hạn bởi nửa đường tròn đường kính OA n J, nửa đường tròn đường kính OA n 
và tia Ox. Chứng minh rằng dãy số ( u n ) là một cấp số cộng. Hãy xác định công sai của cấp số cộng 
đó. 



File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dansvietdons.bacsians.vn@sniail.com 
Facebook: https://www.facebook. com/dongpay 


Trang 11 







ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


DS-CSC-CSN Nâng Cao 


A. d=^- 
4 


B. d=^- 
2 


c. d=^ 

3 


„ , 2 ĨC 

D. d=^r 
3 


CÁP SÓ NHÂN 

Câu 68. Cho tam giác ABC biết 3 góc của tam giác lập thành một cấp số cộng và có một góc bằng 
25° . Tìm 2 góc còn lại? 

A. 65°, 90° B. 75°, 80°. c. 60°, 95°. D. 60°, 90°. 

Câu 69. Cho dãy số (a fI ) xác định bởi a, = 5 ,a n+l = q.a n +3 với mọi n > 1, trong đó q là hằng số, 


n -1 


a*0,q*l. Biết công thức số hạng tổng quát của dãy số viết được dưới dạng a n = a.q" 1 + y 3 

1 - ‘1 

Tính a + 2/32 

A. 13. B. 9. c. 11. D. 16. 

Câu 70. Trong dịp hội trại hè 2017 bạn A thả một quả bóng cao su từ độ cao 3m so với mặt đất, mồi 
lần chạm đất quả bóng lại nảy lên một độ cao bằng hai phần ba độ cao lần rơi trước. Tổng quãng 
đường quả bóng đã bay (từ lúc thả bóng cho đến lúc bóng không nảy nữa) khoảng: 

A. 13m. B. 14m. c. 15m. D. 16m. 

íỉq +u 2 + u 3 + u 4 = 15 


Câu 71. Có hai cấp số nhân thỏa mãn 


12 . 2 . 2 . 2 oc 

+ u 2 +u 3 +u 4 = 85 


với công bội lần lượt là q v q 2 . Hỏi giá 


B. I 

2 


c. I 
2 


D. 1 - 

2 


trị của q x + q 2 là: 

A.I 

2 

Câu 72. Cho tứ giác ABCD biết 4 góc của tứ giác lập thành một cấp số cộng và góc A bằng 30°. Tìm 
các góc còn lại? 

A. 75°,120°, 65°. B. 72°, 114°, 156° . c. 70°; 110°; 150°. D. 80°; 110°; 135°. 

Câu 73. Cho một cấp số cộng (u n ) có Mj = 1 và tổng 100 số hạng đầu bằng 24850 . Tính 

c _ 1 ,1 , , 1 

s =^—+^—+...4----. 


Ỵ1Á 1 2 


M 49 M 50 


A. s =- 


B. s=- 


c. s = 123. 


D. 5 = 


49 


246 23 246 

Câu 74. Cho a,b,c theo thứ tự lập thành cấp số cộng, đắng thức nào sau đây là đúng? 

A. a 2 +c 2 = 2ab + 2bc + 2 ac. B. a 2 — c 2 = 2 ab + 2bc - 2ac . 

c. a 2 +c 2 = 2ab + 2bc-2ac. D. a 2 -c 2 = 2ab-2bc + 2ac . 

ÍMj = 2 


Câu 75. Cho dãy số ( u n ) được xác định như sau: 


+ 4 u n = 4-5n(n > l) 


. Tính tổng 


s m 2018 2 ỉ/ 2017 . 


File Word liên hệ: 0978064165 - Emaỉl: dansvietdons.bacsians.vn@emaiỉ.com 
Facebook: https://www.facebook. com/dongpay 


Trang 12 













ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


DS-CSC-CSN Nâng Cao 


A. s = 2015-3.4 2017 B. 5 = 2016-3.4 2018 c. s = 2016 + 3.4 2018 D. 

s = 2015+ 3.4 2017 


Câu 76. Cho số hạng thứ m và thứ n của một cấp số nhân biết số hạng thứ (m + rì) bằng A, sổ hạng 
thứ im-rì) bằng B và các số hạng đếu dương, số hạng thứ m là: 


A. A 






2 n 


B. s[ÃB 


c. 


í &\ 


kB; 


D. (AB)r 


Câu 77. Cho dãy số (t/ n ) xác định bởi: U ì =— và U n+Ì = —g—U n . Tổng s =ƠJ +—■ + “■ + ■• + “■ 

3 3 n 2 3 10 

bằng: 


3280 


B. 


29524 


25942 


D. 


6561 59049 59049 243 

Câu 78. Phương trình l + a + a 2 + ... + a' c = (l + ư)(l + a 2 )(l + ư 4 ) với 0< a 1 có bao nhiêu nghiệm? 


A. 0 B. 1 c. 2 D. 3 

Câu 79. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình sau có ba nghiệm phân biệt lập thành 
một cấp số nhân: X 3 -(3x + l)x 2 + (5/7ĩ + 4)x-8 = 0. 


A. m = -2. B. m = 2. c. m = 4. D. m = -4. 

Câu 80. Biết rằng tồn tại hai giá trị n\ và m 2 đế phương trình sau có ba nghiệm phân biệt lập thành 

một cấp số nhân: 2x 3 + 2 ịm 2 + 2 m - lỊx 2 - 7 ịm 2 + 2m - 2^jx -54 = 0. Tính giá trị của biểu thức 

p = mf + mị. 


A. p = -56 B \ p = s - c. p = 56 Đ. p = -8. 

Câu 81. Ba số X, y, z lập thành một cấp số cộng và có tổng bằng 21. Nếu lần lượt thêm các số 2;3;9 

vào ba số đó (theo thứ tự của cấp số cộng) thì được ba số lập thành một cấp số nhân. Tính 

F = x +y +z . 

A. F = 389. hoặc F = 395. B. F = 395. hoặc F = 179. 

c. F = 389. hoặc F = 179. D. F = 441 hoặc F = 357. 

Câu 82. Cho cấp số nhân {a n ) có a > _ ữ6 - và - 3577. g- tr ị c ^ a 
T = (^ + l)a A ,. 


A. T = 17920. B. T = 8064. c. T = 39424. D. T = 86016. 

Câu 83. Cho cấp số nhân («„) có íỉ, = 2 và biếu thức 20oj -10a 2 +a 3 đạt giá trị nhỏ nhất. Tìm số 

hạng thứ bảy của cấp số nhân đó. 

A. a 7 =156250. B. a 7 =31250. c. a 7 =2000000. D. a 7 =39062. 

Câu 84. Trong các mệnh đề dưới đây, mệnh đề nào là sai? 

A. Dãy số (a n ), với a 1 =3 và a n+l = ■ s Ja n + 6, V«>1, vừa là cấp số cộng vừa là cấp số 
nhân. 

B. Dãy số (b n ) , với bị=l và b n+Ị ịlhl + lỊ = 3, \/n > 1, vừa là cấp số cộng vừa là cấp số 
nhân. 

c. Dãy số (c n ) , với q = 2 và c n+l = 3c 2 -10 Vn > 1, vừa là cấp số cộng vừa là cấp số nhân. 


File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dansvietdons.bacsians.vn@sniail.com 
Facebook: https://www.facebook. com/dongpay 


Trang 13 

















ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trườtig THPT Nho Quan A 


DS-CSC-CSN Nâng Cao 


D. Dãy số (d n ), với dị = -3 và d n+l = 2dl -15, Vn > 1, vừa là cấp số cộng vừa là cấp số 
nhân. 

Câu 85. Xét bảng ô vuông gồm 4x4 ô vuông. Người ta điền vào mồi ô vuông đó một trong hai số 1 
hoặc -1 sao cho tống các số trong mồi hang và tổng các số trong mỗi cột đều bằng 0. Hỏi có bao 
nhiêu cách? 

A. 72 B. 90 c. 80 ^ ^ D. 144 

Câu 86. Số đo ba kích thước của hình hộp chữ nhật lập thành một cấp số nhân. Biết thể tích của khối 

hộp là 125 cm 3 và diện tích toàn phần là 1 75 an 1 . Tính tổng số đo ba kích thước của hình hộp chữ nhật 
đó. 

A. 30 cm. B. 28 cm. c. 31cm. D. 17,5cm. 

Câu 87. Một của hàng kinh doanh, ban đầu bán mặt hàng A với giá 100 (đon vị nghìn đồng). Sau đó, 
cửa hàng tăng giá mặt hàng A lên 10%. Nhưng sau một thời gian, cửa hàng lại tiếp tục tăng giá mặt 
hàng đó lên 10%. Hỏi giá của mặt hàng A của cửa hàng sau hai làn tăng giá là bao nhiêu? 

A. 120. B. 121. ^ c. 122. __ D. 200. 

Câu 88. Một người đem 100 triệu đồng đi gửi tiết kiệm với kỳ han 6 tháng, mồi tháng lãi suất là 0,7% 

số tiền mà người đó có. Hỏi sau khi hết kỳ hạn, người đó được lĩnh về bao nhiêu tiền? 

A. 10 8 .(0,007) 5 (đồng) B. 10 8 .(1,007) 5 (đồng) 
c. 10 8 .(0,007) 6 (đồng) D. 10 8 .(l,007) 6 (đồng) 

Câu 89. Tỷ lệ tăng dân số của tỉnh M là 1,2%. Biết rằng số dân của tỉnh M hiện nay là 2 triệu người. 
Neu lấy kết quả chính xác đến hàng nghìn thì sau 9 năm nữa số dân của tỉnh M sẽ là bao nhiêu? 

A. 10320 nghìn người. B. 3000 nghìn người, 

c. 2227 nghìn người. D. 2300 nghìn người. 

Câu 90. Tố bào E. Co li trong điều kiện nuôi cấy thích họp cứ 20 phút lại nhân đôi một lần. Nấu lúc 

đầu có 10 12 tế bào thì sau 3 giờ sẽ phân chia thành bao nhiêu tế bào? 

A. 1024.10 12 tế bào. B. 256.10 12 tế bào. c. 512.10 12 tế bào. D. 512.10 13 tế bào. 

Câu 91. Người ta thiết kế một cái tháp gồm 11 tầng theo cách: Diện tích bề mặt trên của mồi tầng 
bằng nửa diện tích mặt trên của tầng ngay bên dưới và diện tích bề mặt trên của tầng 1 bằng nửa diện 
tích đế tháp. Biết diện tích đế tháp là 12288/n 2 , tính diện tích mặt trên cùng. 

A. 6 m 2 . ' ' B. 12m 2 . f c. 24m 2 . f D. 3 m 2 . 

Câu 92. Một tứ giác lồi có số đo các góc lập thành một cấp số nhân. Biết rằng số đo của góc nhỏ nhất 

bằng ^ số đo của góc nhỏ thứ ba. Hãy tính số đo của các góc trong tứ giác đó. 

A. 5°, 15°,45°,225°. B. 9°,27°,81°,243°. c. 7°,21°,63°,269°. D. 8°,32°,72°,248°. 

Câu 93. Tam giác mà ba đỉnh của nó là ba trung điểm ba cạnh của tam giác ABC được gọi là tam giác 

trung bình của tam giác ABC . Ta xây dựng dãy các tam giác A l B ] C l , A,B 2 C 2 , A 3 5 3 C 3 ,... sao cho 

/4,5,c, là một tam giác đều cạnh bằng 3 và với mồi số nguyên dương n > 2 , tam giác A n B n C n là tam 

giác trung bình của tam giác A n í B n _ í C n _ í . Với mỗi số nguyên dương n, kí hiệu S n tương ứng là diện 

tích hình tròn ngoại tiếp tam giác A n B n C n . Tính tổng s = S 1 +S 2 +... + S n + ... ? 

15 71 _ 9/r 

Ả. s = — 7 -. B. S=4tĩ. C.S=^-. Đ.S=5ĩĩ. 

4 2 


File Word liên hệ: 0978064165 - Emaỉl: danevietdons.bacgiang.vn@einail.com 
Facebook: https://www.facebook. com/dongpay 


Trang 14 








ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


DS-CSC-CSN Nâng Cao 


Câu 94. Cho tam giác ABC cân tại đỉnh A. Biết độ dài cạnh đáy BC, đường cao AH và cạnh bên AB 
theo thứ tự lập thành cấp số nhân công bội q. Gía trị của q bằng 


. 2 + V 2 

A. ——-— 
2 


b.ĩ=£ 

2 


C#1 

2 


D.%1, 

2 


Câu 95. Một công ty trách nhiệm hữu hạn thực hiện việc trả lương cho các kĩ sư theo phương thức như 
sau: mức lương của quý làm việc đầu tiên cho công ty là 15 triệu đồng/quý và kể từ quý làm việc thứ 
hai mức lương sẽ được tăng thêm 1,5 triệu đồng mỗi quý. Hãy tính tống số tiền lương một kĩ sư được 
nhận sau 3 năm làm việc cho công ty. 

A. 495 triệu đồng. B. 279 triệu đồng. c. 384 triệu đồng. D. 558 triệu đồng. 


Câu 96. Một hình vuông ABCD có cạnh AB=a, diện tích Sị. Nối 4 trung điểm A l ,B 1 ,C l ,D 1 theo 
thứ tự của 4 cạnh AB,BC,CD,DA ta được hình vuông thứ hai là /\B ị C ị D Ị có diện tích S 2 . Tiếp tục 
như thế, ta được hình vuông thứ ba là A,B 2 C 2 D 2 có diện tích S 3 và cứ tiếp tục như thế, ta được diện 


tích s,, 5,,... Tính s =s. +S 7 +... + S 


100 - 


A. s = 


2 100 

2V - ' 


B. s = 


a( 2 100 -l) 

a 2 ( 2 100 -l) 

a 2 ( 2 "-l) 

V / 

c. s - v . 

D. 5 - v „„ ’ 


File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dansvietdons.bacsians.vn@sniail.com Trang 15 

Facebook: https://www.facebook. com/dongpay 















ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


DS-CSC-CSN Nâng Cao 


c - HƯỚNG DẪN GIẢI 


DÃY SÓ 

Câu 1. Cho dãy số có các số hạng đầu là: 0,1;0,01;0,001;0,0001;.... số hạng tổng quát của dãy số này 
có dạng? 

A ._u n = 0,00...01 . B . u n = 0,00...01 ,c. u n = I ■ D. u n = - I ■ 

-- n , J J ^ J n 1Q72-1 n 10 " + 

n chosct 0 n-1 chõ so; 0 

Hướng dẫn giải 

Chọn A. 

Ta có: 

Số hạng thứ 1 có 1 chữ số 0 
Số hạng thứ 2 có 2 chữ số 0 
Số hạng thứ 3 có 3 chữ số 0 


Suy ra u n có n chữ số 0. 
Câu 2. Cho dãy số (u n ) với 1 


\u n+l =u„ +n 


A. u„ = 


(n — \)n 


c. u„ — 5 + 


Chọn B. 


2 

(n + \)n 


B. = 5 + 


D. u„ — 5 + 


■Số hạng tổng quát u n của dãy số là số hạng nào dưới đây? 
(n - l)n 


Ịn +1 ){n + 2) 

2 ■ 

Hướng dẫn giải 

(n-1) 


Ta có u — 5 + 1 + 2 + 3 + ... + U — 1 — 5h-—-. 

" 2 

, , . ÍWj=l , , _ , Ẵ 

Câu 3. Cho dãy sô \u n ) với < . Sô hạng tông quát u n của dãy sô là sô hạng nào dưới 

k.l ="n+» 

đây? 


A l+ nịn+l)ị2n^) 
n 6 

6 


B. 


t „( n -l)(2„ + 2) 

" 6 

D. u, = i + n( - n+1) Ị: 2n ~ 2) . 

6 

Hướng dẫn giải 


Chọn c. 


File Word liên hệ: 0978064165 - Emaỉl: danevietdons.bacsians.vn@einail.com 
Facebook: https://www.facebook. com/dongpay 


Trang 16 





















ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


DS-CSC-CSN Nâng Cao 


Ta có: 


= 1 

u 2 = +1 

U 2 = lỉ 2 + 2 


Cộng hai vế ta được 


[ U n =M„_l+(«-l) 2 

7/ l + C + 2 2 + ... + (, 1 -l) 2 =l+ rc(”- 1 )( 2,ĩ - 1 ) , 

" v ' 6 

ÍWj = 2 

Câu 4. Cho dãy số (w„) với 1 u ị -u = 2n-ỉ- số hạng tổng quát u n của dãy số là số hạng nào dưới 


đây? 


A. u n — 2 + (n-l) 2 


B. u n =2 + n 2 . C. u n - 2 + (/7 + l) 9 . D. u n - 2 — (/7 -l) 2 

Hướng dẫn giải 


Chọn A. 


Ta có: < 


Mj = 2 
í/ 2 = Mj +1 

77 ^ u 2 I 


. Cộng hai vế ta được u n = 2 +1 + 3 +5+ ... + (277-3) = 2 + (n-l) 2 


u n =u n _ l + 2n-3 


Câu 5. Cho dãy số (w„) với 


77j = -2 


M n+1 =-2- 


1 . Công thức số hạng tổng quát của dãy số này là: 


A. u„ = - 


Chọn C. 


n — 1 


B. u„ = 


n + l 


=- 


n + 1 


D. u„ = - 


77 


n n 

Hướng dẫn giải 


77 + 1 


Ta CÓ: 77, = = --^;77, = Dễ dàng dự đoán được 77 „ = ^ n + ì 

2 3 4 ' 77 


Câu 6. Cho dãy số (« n ) với 


1 

77. = — , . , 

2 . Công thức sô hạng tông quát của dãy sô này là: 


1 M » + 1 = M „-2 


A. u n = -^+ 2 ( 77 - 1 ). B._77 (I =^--2(t7-1) . C. 77 (I = - 277. D. 77 n =-^ + 277. 


Hướng dẫn giải 


Chọn B. 


File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dansvietdons.bacsians.vn@sniail.com Trang 17 

Facebook: https://www.facebook. com/dongpay 

















ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


DS-CSC-CSN Nâng Cao 


Ta có: < 


u, = — 

1 2 

u 0 = u, - 2 

, 1 

u 3 = u 2 - 2 . Cộng hai vê ta được u n = Ỷ - 2 - 2. 


:ỉ Vi ~ 2 


,-2 = i-2( n -l) 


j //, - 1 , , 

Câu 7. Cho dãy số (w„) với ị 2n . số hạng tổng quát íí n của dãy số là số hạng nào dưới 

K + 1 =“„+(-!) 

đây? 


A. =l + n. B. =l-n. C. u n = l + (-l) 2 ". D ._u n =n . 

Hướng dẫn giải 

Chọn D 

Ta có u n+ỉ =M n + (-l) 2 " =m h + 1=>m 2 = 2;m 3 =3;m 4 =4;... 

Dễ dàng dự đoán được u n = n . 

Thật vậy, ta chứng minh được u n = n (*) bằng phương pháp quy nạp như sau: 

+ Với n = 1 => u x = 1. Vậy (*) đúng với n = \ 

+ Giả sử (*) đúng với mọi n - k í k G N*), ta có: u k = k . Ta đi chứng minh (*) cũng đúng 
với n = k + 1, tức là: M Ảr+1 =k+l 

+ Thật vậy, từ hệ thức xác định dãy số {u n ) ta có: u k+l - u k + (-l) 2t =k + l. Vậy (*) đúng 
với mọi ne N*. 


Ím, = 1 , , 

Câu 8. Cho dãy số (u n ) với 1 2n+1 . số hạng tổng quát u n của dãy số là số hạng nào 

K + 1 = «„+(-!) 

dưới đây? 


Ạ._M n =2-n. B. ỉí n không xác định, 

c. = 1 - n . D. u n = -n với mọi n . 

Hướng dẫn giải 


Chọn A 

Ta có: u 2 = 0;«3 = 

Câu 9. Cho dãy số (w„) với 
đây? 


-1;«4 = -2,. Dễ dàng dự đoán được u n =2-n. 

ịu l = ỉ , , , , 

< . Sô hạng tông quát u n của dãy sô là sô hạng nào dưới 

k-. =“n+» 


File Word liên hệ: 0978064165 - Emaỉl: danevietdons.bacsians.vn@einail.com 
Facebook: https://www.facebook. com/dongpay 


Trang 18 








ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


DS-CSC-CSN Nâng Cao 


A. u, 


n(n + l)(2n + l) 


B. u, 




^nịn-^ỉn-iỵ 

6 


D 1+ ĨÍĨ±!K?ĨZ?) 
" 6 


Hướng dẫn giải 


Chọn c 


Ta có: < 


Uị=\ 


_ , 12 

w 2 = Ỉ7j +1 

U 2 = ỉ<2 + 2 


= «„-1+(h-1) 2 

Cộng hai vế ta được u n = l + l 2 +2 2 + ... + («-l) 2 = I + . 


Câu 10. Cho dãy số («„) với I 


ịu l = 2 


=2/7-1 


. Số hạng tổng quát w n của dãy số là số hạng nào dưới 


đây? 


Ạ._w n = 2 + (n-l) . B. u n =2 + n 2 . c. u n - 2 + (77 +1) . D. u n = 2-(n-l) . 

Hướng dẫn giải 

Chọn A 


Ta có: < 


Mj = 2 

u 2 = 77j +1 
u í-ị ~I 3 


u n =“„-1 + 2/1-3 

Cộng hai vế ta được U B = 2 + 1 + 3 + 5+ ... + (277-3) = 2 + (/7-l) 2 


Câu 11. Cho dãy số (ư„) với 


Mj = -2 


M „ + 1 =- 2 - 


1 . Công thức số hạng tống quát của dãy số này là: 


A. u„ = - 


Chọn c 


77-1 


B. u„ = 


77 + 1 


=- 


77+1 


D. u„ = - 


77 


77 7? 

Hướng dẫn giải 


77 + 1 


Ta có: u, = = -^;ỉ+ = Dễ dàng dự đoán được w„ =--^1, 

2 3 4 ' 77 


Tilc Word liên hệ: 0978064165 - Email: dansvietdons.bacsians.vn@Sinail.com 
Facebook: https://www.facebook. com/dongpay 


Trang 19 




















ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


DS-CSC-CSN Nâng Cao 


Câu 12. Cho dãy số (w„) với 


1 

u.= — , , _ , , 

2 . Công thức sô hạng tông quát của dãy sô này là: 


1 M „+1 = M „- 2 


1 


1 


A - =^ + 2 («- 1 )- B._M„= A -2(n-l). C.u n =^--2n. 


Chọn B 


2 2 

Hướng dẫn giải 


D. ỉ<„ = Ậ + 2/7. 
" 2 


Ta có: < 


u, = — 

1 2 

w 2 = W 1 - 2 

ỉsí* ^ ~ỈẨ/ 2 • 


= M «- 1- 2 


Cộng hai vế ta được u n = ^--2-2...-2 =2-2(n-l) . 


Câu 13. Cho dãy số (w„) với 


W[ = — 1 


M „+l =■ 


Công thức số hạng tổng quát của dãy số này là: 


A. «„=(-!). 


í 1 A 


V 4 / 


B. «„=(-!). 


y 1 V +1 í 1A 


n -1 


• c. u„ — 


V 4 y 


V 4 -/ 


D._M„ =(-l). 


V 4 ; 


Chọn D 


Hướng dẫn giải 


Ta có: < 


Mj =-l 


M, = — L 
2 2 


= 


'Vỉ—1 


Nhân hai vế ta được u v u 2 .u 3 ...u n =(-l). 


lẦ' Ị 2 . 


2 . 2 . 2...2 v ’ 2" _1 v 7 


n-1 


-1 lan 


, , . ,. k=2 , , , 

Câu 14. Cho dãy sô [u n j với < . Công thức sô hạng tông quát của dãy sô này: 


[ U n + 1 = 2u n 


File Word liên hệ: 0978064165 - Emaỉl: danevietdons.bacsians.vn@einail.com 
Facebook: https://www.facebook. com/dongpay 


Trang 20 

























ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


DS-CSC-CSN Nâng Cao 


A. = n" 


B._M„ = 2". 


c. u n = 2" 

Hướng dẫn giải 


D. u„ = 2. 


Chọn B 


Ta có: < 


Mj = 2 

w 2 = 2 mj 

u 2 m 2 . 


U n = 2u „-l 


Nhân hai vế ta được u l u 2 .u 3 ...u n = 2.2" \u l .u 2 ...u n _ 1 <=> M n = 2". 


Câu 15. Cho dãy số (w n ) với 


1 

u,= — 


1 2 . Công thức số hạng tổng quát của dãy số này: 


U n + 1 = 2m „ 


A. u = -2 . 


-1 


B. u„ = ——r. 

n T -X 


c. u„= — . 

n 2" 


D._m„ = 2" 


-2 


Hướng dẫn giải 


Chọn D 


Ta có: < 


1 

u, = — 

1 2 

w 2 = 2w 1 

ỉ/‘í ^ • 


= 2 m „_ 1 


, 1 2 

Nhân hai vê ta được u v u 2 .u v ..u n = ^-.2" M v u 2 ...u n _ị <=> u n =2" . 


[«! =1 

Câu 16. Cho dãy số (w„) với < 


= “„+(-!) 


!n . Số hạng tổng quát u n của dãy số là số hạng nào 


dưới đây? 


A. u„ =1 + n . 


B.u n =l-n. c. u n - 1 + (-1) . D._w n =n. 

Hướng dẫn giải 

Chọn D. 

Ta có: n K+1 = u n +(-l) 2 " = u n +1 => u 2 - 2 ;n 3 = 3;n 4 = 4;... Dễ dàng dự đoán được u n =n 
Thật vậy, ta chứng minh được u n = n (*) bằng phưong pháp quy nạp như sau: 

+ Với n = 1 => ỉq = 1. Vậy (*) đúng với n = l 


File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dansvietdons.bacsians.vn@Sinail.com 
Facebook: https://www.facebook. com/dongpay 


Trang 21 











ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


DS-CSC-CSN Nâng Cao 


+ Giả sử (*) đúng với mọi n = k [k G N), ta có: u k . = k . Ta đi chứng minh (*) cũng đúng 
với n = k +1, tức là: u k+ỉ =k+l 

+ Thật vậy, từ hệ thức xác định dãy số {u n ) ta có: U k+Ị = u k + (-l) 2Ả = k + 1. Vậy (*) đúng 
với mọi neN*. 

Câu 17. Đặt T n = ^2+ \ỊĨ+ ^2 +... + ~s{2 (có n dấu căn). Mệnh đề nào dưới đây là mệnh đề đúng? 


A. T n =73. 


Chọn B. 


B. T = 2cos 


n 

-»/7+1 • 


c. T = cos 


n 

-1/7+1 • 


d.t„=S. 


Hướng dẫn giải 


Ta chứng minh T n = 2cos^ỵ băng phương pháp quy nạp toán học. Thật vậy: 


Bước 1: Với n = \ thì vế trái bằng 72 , còn vế phải bằng 2cos = 2 cos -y = 77 . 
Vậy đắng thức đúng với /7=1. 

Bước 2: Giả sử đắng thức đúng với n = k>\, nghĩa là T k = 2cos 


2 1+1 4 


n 


,7-+i • 


Ta phải chứng minh đẳng thức cũng đúng với n-k + l, tức là chứng minh T k+1 = 2cos 


n 

tk+2 • 


Thật vậy, vì T k+l = 72 + T k nên theo giả thiết quy nạp ta có T k+l = 72 + T k = J 


n 


Mặt khác, 1 + cos -22— = 1 + cos 
2 * 1 


í 2*'' 

nịk+2 


= 2cos 2 — 7 —r nên T,,, = .1 2.2cos 2 -^—r = 2cos 


= j 2 + 2 cos 


n 


n 

-,k +1 ■ 


■)ír+2 


TẢ-+2 


> 7+2 ■ 


Câu 18. Cho dãy số < 
số? 


= 1 


u , — J3u: + 2 

^ /7 + 1 V /7 


và 5 1 = Ỉ 7 j + ỉ /2 + ... + /72018 + 2018. Khi đó s có bao nhiêu chữ 


A..963 B. 962 c. 607 D. 608 

Hướng dẫn giải 

Ta có u; +l = 3./7 2 + 2 => /7 2 = ữ.3" + b . 

Ị— ,, r 1 Í5=9 ữ-ị-b 

Vì /7 9 = V 5 => ta có hệ phương trình < => 

[1 = 3 a + b 

u;=ị. 3" -1 = 2.3"' 1 -1 
" 3 

Khi đó s = 2(1 ■+ 3' + 3 2 +... ■+ 3 2017 ) = 3 2018 -1. SỐ chữ số của 5 = [20181og 3 ] +1 = 963. 

Chọn A. 


2 

ữ= — 

3 .Vậy 

b = -ì 


File Word liên hệ: 0978064165 - Emaỉl: danevietdons.bacsians.vn@einail.com 
Facebook: https://www.facebook. com/dongpay 


Trang 22 































ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


DS-CSC-CSN Nâng Cao 


Câu 19. Cho dãy số {u n ) được xác định bởi công thức <Ị ^ 

/ _ u x 
SÔS„=-^- 

u 2 — 1 «3 -1 

1 


u, = 2 


2018M , = u n + 2017«, 

/ 2+1 /2 2 


. Tìm giới hạn của dãy 


u 2 U n 7 


“n+1- 1 


A. Iim5„ 


201 s 


B._ lim s n =2018 c. hm S n = 


2017 

2018 


D. lim s„ = 1 


Hướng dẫn giải 

Ta có: 2018(w J -u n ) = u n (u n - 1) => => —-- = - u ỵ~ ỉ4 '‘ - 

v ; v ; 2018 «„-1 2018(«„ +1 -1) («„-l)(u, I+1 -l) 

11 n _ u„ + l u„ ^ 1 1 A 

2018(«„ +1 -1) (m„ — 1)(m„ +1 —1) u n+1 -l 

Như vậy: 


= 2018 


v “» _1 


2 


5. =2018 


V M 1 -! “n+i-iy 


2 


■lim 5. =2018 


2-1 limw -1 / 

n / 


lim 5., =2018 


3 5 

Câu 20. Cho dãy số («„) xác định bởi «! = l;a, 1+1 = _ 2 a " 2 + 2 " + *’ e • số hạng thứ 201 của dãy 
số («„) có giá trị bằng bao nhiêu? 


A. «2018 2 ■ 


B. «2018 1 • 


c. «2018 0 . 


D. «2018 5 . 


Hướng dẫn giải 

Chọn A. 

Nhận thấy dãy số trên là dãy số cho bởi công thức truy hồi. 

Ta có «J = 1;«2 = 2;«3 = 0;« 4 = 1;«2 = 2;« 6 = 0;+l. 

Từ đây chúng ta có thể dự đoán a n+ 3 = V/ỉ e N*. Chúng ta khắng định dự đoán đó bằng 

phương pháp quy nạp toán học. Thật vậy: 

Với n = l thì «3=1 và «4 = 1. Vậy đẳng thức đúng với /7 = 1. 

Giả sử đẳng thức đúng với n = k>l, nghĩa là a k+ 3 = a k . 

Ta phải chứng minh đắng thức đúng với n = k + ỉ, nghĩa là chứng minh « fc+4 = a k+1 . 

_ 3 2 5 , 

Thật vậy, ta có a k+ 4 = - —« íl3 + —a kl3 +1 (theo hệ thức truy hôi). 

, ^ 3 2 5 

Theo giả thiêt quy nạp thì a k+ 3 = a k nên a k+4 = - —«( + — «3 +1 = a k+1 . 

Vậy đắng thức đúng với n = k + ì. Suy ra a n+ 3 = «„, Vn G N*. 

Từ kết quả phần trên, ta có: nếu m = p (mod3) thì a m = a p . 

Ta có 2018 = 2(mod3) nên « 2018 =2. 

«J =cosa(0<a <7ĩ) 

(772) . Số hạng thứ 2017 của dãy số đã cho là: 

,=J^-,Vn> 1 


Câu 21. Cho dãy số («„) xác định bởi 


File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dansvietdons.bacsians.vn@Sinail.com 
Facebook: https://www.facebook. com/dongpay 


Trang 23 




































ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


DS-CSC-CSN Nâng Cao 


A. w 2017 = cos 


í a ^ 


B. w 2017 = cos 


í a ^ 


c. m 2017 = sin 


í a ^ 


D. 


ỉí 2017 sin 


í a ^ 


Hướng dẫn giải 


Đáp án A 


.. _ 1 + cos a _ 2 a 
1 a có u 2 = J---= Jcos — => M 3 = 


1 + cos 


a 


a 


9 a 

--— = cos -= => u , = cos —r- 

1 2 2 4 2 3 


Suy ra a 2ũl7 = cos 


a 


,2016 


Câu 22. Cho dãy số ( a n ) xác định bởi Oị = 5,a 2 = 0 và a n+2 = a n+ 1 + 6 a n ,\/n > 1. số hạng thứ 14 của 
dãy là số hạng nào? 

A. 3164070. B. 9516786. _c. 1050594. D. 9615090. 

Hướng dẫn giải 

Chọn A. 

+ Ta có a n+2 = a n+l + 6 a n , Vn > 1 <=> a n+2 + 2a„ +1 = 3 (a n+l + 2a n ), Vn > 1. 

Do đó ta có = fl 2 + 2ữj = 10 và b n+ỉ = 3 b n , Vn > 1. 

Từ hệ thức truy hồi của dãy số ( b n ) , ta có b 2 = 3b t ; b, = 3Ố 2 = 3 2 b ỉ \bị = 3 / 2 , = 37;,. 

Bằng phương pháp quy nạp toán học, chúng ta chứng minh được rằng: 
b n =3"- I ố 1 = 10.3 n_1 ,Vn>l. 

+ Ta có a n+2 = a n+l + 6a n ,Vri>lo a n+ĩ -3a n+l = -2(a n+l -3a n ),Vn>l. 

Do đó ta có: c, =a 2 -3a l =-15 và c n+1 =-2c ;ỉ ,Vn>l. 

Từ hệ thức truy hồi của dãy số (c n ) , ta có c 2 = -2cpC 3 = (-2) 2 c 1 ;c 4 = (-2) 3 Cj. 

Bằng phương pháp quy nạp toán học, chúng ta chứng minh được rằng: 
c n = (-2)''" 1 c, = -15.(-2)" _1 , Vn > 1. 

+ Từ các kết quả trên, ta có hệ phương trình: 


a n+ì + =10.3" 


= 2.3"- 1 +3.(-2)" -1 . 


\n—1 




,*,-3«„=15.(-2)" 

Do đó số hạng tổng quát của dãy số [a n ) là a n = 2.3" _I + 3.(-2)" 1 , Vn > 1. 

Vậy suy ra a u =3164070 . 

Câu 23. Cho dãy số (ữ„) xác định bởi a 3 = -3 và a n+1 = a n + n 2 - 3 n + 4, V/ĩ e N * . số 1391 là số hạng 
thứ mấy của dãy số đã cho? 

A. 18. B. 17. c. 20. D. 19 

Hướng dẫn giải 

Chọn A. 


File Word liên hệ: 0978064165 - Emaỉl: danevietdons.bacsians.vn@einail.com 
Facebook: https://www.facebook. com/dongpay 


Trang 24 



























ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


DS-CSC-CSN Nâng Cao 


Từ hệ thức truy hồi của dãy số [a n ) ta có: 

.2 . r\2 . ./ . \ 2 n ^ / 1 \ ~\ A ( /7 6/14*17/7 21 

ữ n = ữj 4- 1 4*2 4-... 4- (n — l) — 3Ị-l4-24-...4-(/7 — l^J-t-4(77 — 1 j ‘w’ ũ n — --- 

Suy ra số hạng tống quát của dãy số (a n ) là a n - ■ 

Giải phương trình a n =1391 ta được /7 = 18 


77 3 — 6 / 7 2 4 - 17 / 7 - 21 


Câu 24. Biết rằng 


1 1 

— - “I"T —7H~ ...H- 

1.2.3 2.3.4 /7 


1 an 2 + bn _ Ả 

--—-— = —7—-—, trong đó a,b, c, d và n là các sô 

(77 + 1 X 77 + 2) cn 2 + dn+ 16 


nguyên dương. Tính giá trị của biếu thức T = {a + c){b + d). 
là: 

A. T = 75 . B. T = 364. _ c. T = 300. 

Hướng dẫn giải 

Chọn c 

1 


D. T = 256. 


Phân tích phần tử đại diện, ta có: ———-ị——— = Ậ —Ạ —— - —— -Ạ— —— 

k(k + l)(k + 2) 2lk(k + ì) (k + l)(k + 2) 

1 1 1 



1 

1 

■ 1.2.3 

2.3.4 ■" n 

1 

" 1 

1 1 

2.3 2.3 '3 

2 

1.2 

1 

"1 

1 

2 

2 

(/? 4-l)(/7 4- 2) 


77(77 4 -l )(/7 + 2 ) 


-4- ...4- 


1 


1 


77(774-1) (/? 4-1)(/7 4- 2) 

/7 2 4-3/7 2/7 2 4- 6/7 


4/7 2 4-12/7 4-8 8/1 1 4- 24/7 4-16 
Đối chiếu với hệ số, ta được: a = 2;b = 6;c = 8; ú? = 24 . 

Suy ra: T = (a + c)(b + d) = 300. 


Câu 25. Cho dãy số (a„)xác định bởi a n = 2017sin-y-4-2018cos-^-. Mệnh đề nào dưới đây là mệnh 
đề đúng? 

A. a n+6 = a n , V/7 e N*. B. a n+9 = a n , V/7 e N*. 

C- «„+12 = a n ,\/n e N*. D. a n+15 = a„, V/7 e N*. 

Hướng dẫn giải 

Chọn c 

Kiếm tra từng phương án đến khi tìm được đáp án đúng. 

m , __ ịn + 6)ĩĩ _ ịn + 6)ĩT __ nn _ 777T 

+ Ta có ữ , = 2017 sin -—— -h 2018cos-——— = -2017 sin — 7+ 2018cos-7 + a n 

n+6 2 3 2 3 " 

m „ __ (/74-9)/r _ (n + 9)ĩĩ __ nn _ nn 

4- Ta có < 7 , = 2017sin-——- b2018cos-—— = 2017sin— 7 -2018cos-7 ^ ứ . 

" +6 2 3 2 3 " 

m „ __ (n + \2)n _ (n + \2]n __ nn _ nn 

4 - Ta có a „ = 2017 sin -— _ - —h 2018cos--— = 2017 sin — 74 - 2018cos—7 = . 

, I+ 12 2 3 2 3 " 

4- Ta có ữ = 2017 sin -— _ - —h 2018cos-—— = -2017 sin —7 - 2018cos—7 a n . 

" +15 2 3 2 3 " 

Câu 26. Cho dãy số ( a ") có a n = — , V/7 e N *. Tìm số hạng lớn nhất của dãy số ( a "). 

/7 4-100 


File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dansvietdons.bacsians.vn@Sinail.com 
Facebook: https://www.facebook. com/dongpay 


Trang 25 









































ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


DS-CSC-CSN Nâng Cao 


A. -Ị-. 
20 


Chọn A. 


B. -L 

30 


c. 

25 


D. -Ậ-. 
21 


Hướng dẫn giải 


Ta có a„ = - 77 < — . = = -Ỉ-. Dấu bằng xảy ra khi /z 2 = 100 <+> n = 10. 

" n 2 +100 2\fn\ĨÕÕ 20 

Vậy số hạng lớn nhất của dãy là số hạng bằng . 

*tn /-11 „ 1 - X (m„) n„ = v« + 2018 -\n + 2017, Vn e N*. 1^1 i 1 1_ 

Câu 27. Cho dãy sô v " 7 thỏa mãn n Khăng đinh nào sau đây 

sai? 

Ạ._Dãy số (u n ) là dãy tăng. B. limn íI =0. 

n->+00 

1 


c. 0 < u„ < 


" 2V2018 


,V«eN‘. 


D. lim 

"- >+co u„ 


= 1 . 


Chọn A 


Câu 28. Cho dãy số ) với x n = — + 4 . Dãy số ^ là dãy số tăng khi: 

n + 2 

A. a = 2. B. a>2. c. a<2. 

Hướng dẫn giải 

Chọn B. 


Hướng dẫn giải 


( X" ) I à H ã \ 


D. a > 1. 


_ . a(n + l) + 4 ữ(n+l) + 4 an+ 4 2a-4 

Ta có JC„M =-—7-. Xét hiệu x^t -X, -—;-—— = -—-—. 

n + 3 " n + 3 n + 2 (n + 2)(n + 3) 


(x n ) là dãy tăng khi và chỉ khi x n+ỉ - x n > 0, Vn > 1 <=> 2a - 4 > 0 <+> a > 2. 
Câu 29. Trong các dãy số sau dãy số nào là dãy bị chặn ? 

A. Dãy (íỉ„) , với a n = yỊn 2 + 16, VííeN*. 

B. Dãy (b n ) , với b n = « + -!-, VneN*. 

2 n 

c. Dãy (c n ) , với c n = 2" + 3, Vn e N * . 


D. Dãy (d n ), với d n = 


Chọn D. 


n +4 


, Vft e N*. 

Hướng dẫn giải 


□ Dãy số ( a ") là dãy số tăng và chỉ bị chặn dưới vì > y/ĩĩ, Vtt > 1. 

0 Dãy số (b n ) là dãy số tăng và chỉ bị chặn dưới vì b n =n + > 2. = \Ỉ2, Vn > 1. 

2n V 2 n 

□ Dãy số là dãy số tăng và chỉ bị chặn dưới vì C ” ~ 2 + 3 > 5, Vn > 1. 

□ Dãy số (í/) là dãy số bị chặn vì 0 < d n < 4 , Vn > 1. ịdoO < , n = — . 

" 4 ^ H 2 + 4 4íz 4j 


Fỉ7<? Word liên hệ: 0978064165 - Email: danevietdons.bacsians.vn@smail.com Trang 26 

Facebook: https://www.facebook. com/dongpay 



























ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


DS-CSC-CSN Nâng Cao 


CLTỈ + 2 

Câu 30. Cho dãy số {u n ) với u n = ———,a là tham số. Tìm tất cả các giá trị của a đế dãy số {u n ) là 

n +1 


một dãy sô tăng 
A. a < 1 

Chọn c 


B. a > 1 c._ a > 2 

Hướng dẫn giải 


D. a < 2 


Câu 31. Cho dãy số (z„) xác định bởi z n = sin-y- + 2cos-+ Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và 
giá trị nhỏ nhất trong các số hạng của dãy số (z n ) . Tính giá trị biếu thức T =M 2 +m 2 . 


A. T = 13. B. T = 5. c. T = 18. D. T = 7. 

Hướng dẫn giải 

Chọn A. 

Dựa vào chu kì của hàm số y = sin x;y = cos X, ta có z n+l2 = z n , Vn > 1 . 

Do đó tập họp các phần tử của dãy số là s - ỊzpZ 2 ;...;z 12 Ị = Ị-3;-2;-l;0;2|. 

Suy ra M = 2 ;777 = -3.Do đó T = 13. 


Câu 32. Cho dãy số (m„) thỏa mãn u, = = ———- 7 ,n > 1.5„ =n, +M, + ... + «„ < ^\^ khi n 

1 2 " +1 2 (n + l)M„ + l " 2018 

có giá trị nguyên dưong lớn nhất. 

A. 2017. B. 2015. c. 2016. D. 2014. 

Hướng dẫn giải 

Chọn c . 

Dề chỉ ra được u n > 0, Vn > 1. Từ hệ thức truy hồi của dãy số, ta có 


— = —+2n + 2,Vn>l. 

u n + l u n 

Suy ra 

— = —+ 2 (l + 2 + .. + n-l) + 2 (n-l)«» —= 2 + n(n-l) + 2 (n-l) = n 2 + n^n„ = 1 

u n Mj u n n(n + 1 ) 

Do đó u = —-— ,Vn > 1. 

n „ .1 7 

/ 1+1 


Vậy S n =Uị +u 2 +... + u n =1-—— = 

n +1 

Suy ra số nguyên dương lớn nhất để 


n 

n +1 


Vì V. 


^ 2017 
< —— nên 
2018 


2017 

s n <^+là n = 2016 . 
" 2018 


n 2017 
2018 


=> n < 2017. 


Câu 33. Cho hàm số / (x) = íx 2 + 3x + 2ì ( * và dãy số ( u n ) được xác định bởi công thức tổng 

quát u n =log/(l) + log/(2) + ... + log/(n). Tìm tổng tất cả các giá trị của n thỏa mãn điều kiện 

ư„ 2018 =l? 

n 


A ..21 B. 18 c. 3 D. 2018 

Hướng dẫn giải 

Ta có: u n = ^log/(k) = ^cos(2017^k)[log(k + l) + log(k + 2)] = (kchẵn)—(klẻ). 

4=1 4=1 


File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dansvietdons.bacsians.vn@Sinail.com 
Facebook: https://www.facebook. com/dongpay 


Trang 27 



















ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


DS-CSC-CSN Nâng Cao 


Trường hợp 1: n = 2p (Chẵn), khi đó ta có kh ai triến sau: 

u n = (log3 + log4 + ... + log(2p + l) + log(2p + 2))-(log2 + log3 + ... + log(2p) + log(2p + l)) 


Như vậy w n =log(p +1) cho nên = 1 <z> p = 9 <^> \n = 18 


Trường họp 1: n = 2p + l (Lẻ), khi đó ta có khai triển sau: 

u n = (log 3 + log 4 +... + log (2 p +1) + log (2 p + 2)) - (log 2 + log 3 +... + log {2p + 2) + log [2p + 3)) 


Như vậy u n = -log(4p + 6) cho nên n 2018 =1 q p = 1 o |n = 3 


Kết luận: Tổng các giá trị của n thỏa mãn điều kiện M 2018 =1 là 21. 

Chọn A. 

Câu 34. Cho f(n) = (n 2 + n +1) +1 v»e N và đặt u n = f Ị i)/ 7 ị - . Tìm số nguyên 

{ ’ " /(2)/(4).../(2n) 


dưong n nhỏ nhất sao cho log 2 u n +u n <- 
Ạ._ n = 23 


10239 


1024 
B. n =29 


= r». n = V.. 77 = ; 

Hướng dẫn giải 

: /(n) = (n 2 +/Ĩ +1) +1 = (n 2 +l)Ị(n+ l) 2 + lj Vn 


Ta có 

Đen đây ta dễ dàng có: 


C. n =33 

e N*. 


D. n = 21 


u„ = 


(r+ 1 ) 

0 2+1 ) 

(3 2 +0 

(V + l) 


[2«-1) 2 +iỊ 

((2«) 2 +l) 

(2’- + l) 

(3= + l) 

(V + 1) 

(5 2+1 ) 

|...((2«) 2 +l) 

'k 

>«+l) 2 +lì 


1 


2n +2n + 1 


Ta có: log 2 u n +u n <- 

Chọn A. 


10239 

1024 


= log 2 


1 


1 


1024 1024 


u„ < 


1024 


n >23 


Câu 35. Cho dãy số ( a n ) thỏa mãn điều kiện a , = 1; 5“" +1 a " -1 = —-— với mọi «eZ + . Tìm số 

v n ’ 1 3n + 2 

nguyên dương n > 1 nhỏ nhất để a n e z ? 


A. n = 39 B._n = 41 _c. « = 49 

Hướng dẫn giải 


D. « = 123 


= 1 + - 


Ta có: 5“" 

3«-l 

Nhân vế với vế ta được: 


; 5 a "-'~ a "- 2 =1 + 


3/2 — 4 


..5 


« 2-01 _ J^_|_ _ 

5' 




1 + 


3/1-1 


1 + - 


3/2 — 4 


t | 3)_ 8.11.14...(3n-l)(3« + 2) _ 3« + 2 
~ 5.8.11....(3«-4)(3«-l) ~ 5 


c 

5y 


Khi đó ta có công thức tổng quát a n = log 5 (3« + 2) 


Chọn B. 

Chú ý: Tới đoạn này sử dụng lệnh CALC là nhanh nhất. Nhưng nếu bài toán không cho 
trước đáp số có thể sử dụng Bảng TABLE đế truy tìm giá trị nguyên dương n > 1 nhỏ nhất 
để a n e z. 


File Word liên hệ: 0978064165 - Emaỉl: danevietdons.bacsians.vn@einail.com 
Facebook: https://www.facebook. com/dongpay 


Trang 28 


































ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


DS-CSC-CSN Nâng Cao 


Câu 36. Cho dãy số (u n ) xác định bởi = 5 ;u"íỉ = u" + 2" + 2.3" với mọi n>\. Tìm số nguyên nhỏ 

nhất thỏa mãn u" n -2" >5 100 . 


A. 146 


Ta có: < 


B. 233 c. 232 

Hướng dẫn giải 

K-u*:l = 2 n - l +2.3 n ~ l 


D..147 


n—ỉ 71-2 /->71- 2 . /-> o n—2 

Ci Cí = 2 + 2 - 3 


I ;=2+(n-2+2 í +... + 2"-')+2(l + 3+3 ! +...+3"-'). 


— 2 + 2.3 


Do vậy: 

Chọn D. 


u n =2 n +3 n 


nên < - 2" > 5 100 <=> 3" > 5 UẴ ' => n > 1001og 3 5 => \n>ỉ47 


-100 


„ì„„ r + aAv7 + --- + a 2m +b _ Ị ^ u UA.: 

Câu 37 Biêt răng L = lim —ị= - Y= — V—— - , = -trong đó [u n ) xác định bởi 

V M h +V M 2h + V M 2 2 « +••■+V M 2 2018 « c 

= 0;w n+1 =m ;! + 4n + 3 và íỉ,z?,c là các số nguyên dương và < 2019 . Tính s =a + b-cl 

A. -1 B..0 c. 2017 D. 2018 

Hướng dẫn giải 


u n -u n _J = 4n -1 => M n = 2n 2 + n- 3 . 

Xét ={n,4n,4 2 n,...4 2018 n} và S 2 = {n,2n,2 2 n,...2 2018 n} . 

Ta có: Jũ^ = \Ịĩk 2 + k— 3 ->/ 2 .k + yỊĩ.k = ^ ^ -—— \-yỊĩ.k. 

^2k 2 +k-3+yÍ2.k 

y k — 3 1 ^ní 42019 " 1 ! 

Vậy L = lim ĂV2/c 2 +fc-3+V21 + [ 3 J = 2 2019 +1 

I , - +^.(2””-l) 3 

ìIạ V2ẵ: 2 +ấ:- 3 + V21 v ' 


Chọn B. 


Fỉ7<? ITorí/ liên hệ: 0978064165 - Email: dansvietdons.bacsians.vn@Sinail.com 
Facebook: https://www.facebook. com/dongpay 


Trang 29 


























ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


DS-CSC-CSN Nâng Cao 


Câu 38. Cho dãy số ( u n ) (u n ) có u n = 


2n 2 -1 


CẤP SÓ CỘNG 

. Khẳng định nào sau đây sai ? 


, , _ 12 
A._Là câp sô cộng có Uị = — ; d = ^. 


c. Hiệu U n+ 1 -u n = 


2(277 + 1) 


„ C Ẵ ,_... 2(« + l) 2 -l 

B. Sô hạng thứ n+1: u n+l - - -Ỵ- -. 

D. Không phải là một cấp số cộng. 

Hướng dẫn giải 


Chọn A 

Tn . ,, 2(n+l) 2 -l 2?7 2 -l 2(2n+l) A , í & ,, A _... / / A 

Ta có u n+l - u n = - Ỵ -——- =-—. Vậy dãy sô trên không phải câp sô cộng. 

Câu 39. Cho hai cấp số cộng (x„) :4,7,10,... và (y n ): 1,6,11,.... Hỏi trong 2018 số hạng đầu tiên của 

mồi cấp số có bao nhiêu số hạng chung? 

A. 404. B. 673. c._403. D. 672. 


Hướng dẫn giải 

Chọn c 

cấp số cộng (x„):4,7,10,...có X, = 4, công sai d = 3. 
Số hạng tổng quát x n =4 + (77-l).3 = 3n + l 


cấp số cộng (y n ): 1,6,11,16,21...có y Ị =ỉ ,công sai d' = 5. 
Số hạng tổng quát y n , =l + (n'-l).5 =5n'-4 


377 _ _ , 

Xét phương trình x n = y n , o 377 +1 = 5n'- 4 <=> rì = +1, 0 < n,n' < 2018 . Do rí là số 

nguyên dương nên n chia hết cho 5 và 0 < 77 < 2018 . Suy ra số các giá trị n cần tìm là 
20181 = 403. 


Vậy có 403 số hạng chung. 

Câu 40. Ba số phân biệt có tổng là 217 có thể coi là các số hạng hên tiếp của một cấp số nhân, cũng có 
thế coi là số hạng thứ 2,thứ 9, thứ 44 của một cấp số cộng. Hỏi phải lấy bao nhiêu số hạng đầu của cấp 
số cộng này để tổng của chúng bằng 820? 


Ạ.,20. B. 42. c. 21. D. 17. 

Hướng dẫn giải 

Chọn A 

Câu 41. Cho cấp số cộng (u n ) biết u 5 = 18 và 4 S n = S 2n . Tìm số hạng đầu tiên Ỉ7j và công sai d của 
cấp số cộng. 


A._Mj = 2,d = 4 . B.u l =2,d = 3. c. M, = 2,d = 2 . D.u l =3,d = 2. 


File Word liên hệ: 0978064165 - Email: danevietdons.bacsians.vn@einail.com 
Facebook: https://www.facebook. com/dongpay 


Trang 30 
















ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


DS-CSC-CSN Nâng Cao 


Hướng dẫn giải 


Chọn A 

Giả sử u n 

Ta có: S n 


= u ỉ + («-l)tì? =^> w 5 

nịlUị + (n-l)tì?] 
2 


= 

■>3 2 n 


+ 4tì? =18(1). 

InịlUị + (2n-l)tì?] 
2 


5 2(! =45 (1 =í> 2n [2mj + (2/7-1)tì?] 

Do 

= 4«]2m, +(/•? -l)tì?] <=> 2«J + (2n-l)tì? = 4 mj +(2n-ì)d 


<=> 2ỉíj = tì? (2). Từ (1) và (2) suy ra i/j = 2, ú? = 4. 

Câu 42. Một cấp số cộng có tổng n số hạng đầu S n được tính theo công thức S n = 5n 2 + 3n,(n G N*). 
Tìm số hạng đầu Uị và công sai tì? của cấp số cộng đó 


A. Uị = -8,tì? = 10 B. ỉ/j = -8,tì? = -10 C._Wj = 8,ú? = 10 D. «! = 8,tì? = -10 

Hướng dẫn giải 

Chọn c 

Tổng n số hạng đầu S n =u 1 +u 2 + ... + u n =5n 2 + 3n;(n ẽN’Ị 

Tổng số hạng đầu tiên là 5; = Uị = 5.1 2 +3.1 = 8 
Tông 2 sô hạng đâu là 

S 2 = Mj + u 2 = 5.2 2 + 3.2 = 26 = 8 + u 2 => u 2 = 18 = 8 + 10 = Mj + tì? => tì? =10 


Câu 43. Cho cấp số cộng (u n ) và gọi là tổng n số đầu tiên của nó. Biết 22 và ^ 12 Tìm 

số hạng tổng quát U ” của cấp số cộng đó. 

A. w„ =5 + 4/2. B._n„ =3 + 2«. c.u,=2 + 3n. D. w =4 + 5« 

n — - n n n 


Chọn B 


Hướng dẫn giải 


Ta có 


1^7 =77 
|5 12 =192 


<=> { 


, 7.6.tì? 

7«J + ^ = 77 


12 Ml + 12 ' 1LJ =192 


<=> 


|7mj + 21tì? = 77 
12 m, +66tì? = 192 


<=> 


ịUị = 5 

tì? = 2 


Khi đó u n =U 1 + (n-l)tì? = 5 + 2(«-l) = 3 + 2« 

Câu 44. Cho ba số dương a, b , c theo thứ tự lập thành cấp số cộng. Giá trị lớn nhất của biểu thức 

p = ^. a + + = có dạng XyỊỹịx, y e N). Hỏi x + y bằng bao nhiêu: 

yỊ{2 a + cỴ +1 


A. 9 B..11 c. 13 D. 7 

Hướng dẫn giải 


File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dansvietdons.bacsians.vn@Sinail.com 
Facebook: https://www.facebook. com/dongpay 


Trang 31 















ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


DS-CSC-CSN Nâng Cao 


Chọn B 

Ta có: 

a + c = 2ò<=>ữ = 2ồ-c<=>ữ 2 = (2 b - c) 2 <=> a 1 + 8 bc = 4 b 2 + 4 bc + c 2 <=> a 2 + 8ỒC = (2Z? + c) 2 


Do đó p = ^ + c + 3 = t + 3 < ,yĩõ vợi t = 2b + c , dấu bằng xảy ra khi 2è + c = Ạ. 

V(2í, + c) 2 +1 >/FTĨ 3 

Vậy JC + y = 11. 

Câu 45. Chu vi của một đa giác làl58cm, số đo các cạnh của nó lập thành một cấp số cộng với công 
sai d = 3 cm . Biết cạnh lớn nhất là 44cm. số cạnh của đa giác đó là: 


A. 3. B. .4. c. 5. D. 6 

Hướng dẫn giải 

Chọn B 

Câu 46. Chu vi của một đa giác n cạnh là 158, số đo các cạnh đa giác lập thành một cấp số cộng với 
công sai d = 3. Biết cạnh lớn nhất có độ dài là 44. Tính số cạnh của đa giác. 


A. 6. B. .4. c. 9. D. 5 

Hướng dẫn giải 


Chọn B 

Câu 47. Cho tam giác ABC có độ dài các cạnh là a, b, c theo thứ tự lập thành một cấp số cộng. Biết 

A c X, 

tan — tan — = — (x, y e N), giá trị x + y là: 


A. 4 


B. 1 


c. 2 

Hướng dẫn giải 


D. 3 


Đáp án D 

Ta có: 

a + c = 2b <=> sin A + sinC = 2sinB 

„ , A + C A-C A . B B A , A + C __A + C 

<=> 2sin—-—cos-—-— = 4sin — .cos — = 4sin—-—.cos—-— 

2 2 2 2 2 2 

A-C ^ A + C A _C__.A_._C - A c „ . A . c 

<» cos—— = 2cos —— <=> cos —cos —+ sin—sin — = 2cos — cos — -2 sin—sin — 

2 2 2222 22 22 

A. c A c A c _ AC 1 

<=> 3 sin—sin — = cos— cos — <» 3 tan — tan — = 1 <=í> tan — tan — = — 

22 22 22 223 

Câu 48. Cho các số hạng dưong a, b, c là số hạng thứ m, n, p của một cấp số cộng và một cấp số nhân. 

Tính giá trị của biểu thức log 2 a (í ’ _e) .è (c_a) .c (a “ i) 

A. 0 B. 2 c. 1 D. 4 


Hướng dẫn giải 

Đáp án c 

Ta có a, b, c là số hạng thứu m, n, p của một cấp số cộng và một cấp số nhân nên: 


File Word liên hệ: 0978064165 - Emaỉl: danevietdons. bacsians.vn@emaU.com 
Facebook: https://www.facebook. com/dongpay 


Trang 32 

















ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


DS-CSC-CSN Nâng Cao 


a = u ị + (m -ì)d = a x q'”~ l 
ịb = u l + (n-ỉ)d = a^"” 1 
c = u 1 +(p-l)d = a { q p ~ l 


<=> 


a—b = (m — n)d 
b-c = («- p)d 
c-a = (p-m)d 


Do đó p = log 2 c \b^ c ^ = log 2 {&$”' 'Ị* [a { q p 1 = log, a^q ữ = 0 


\{m—n)d 


Câu 49. Cho a +b + c = —- và cota, cotb, cotc tạo thành câp sô cộng. Gía trị cota.cotc băng 


A. 1 B. 2 c. 3 D. 4 

Hướng dẫn giải 

Đáp án c 

Ta có 


n 7 

n 

a + b) = 


( n 


cota.cotỏ-1 

1 

— <Ị$ a+b = 

— => cot 

cot 

— 

— c 

= tan c =>- 

= - 

2 

2 


u 


cot a + cot b 

cotc 

n 7 

n 

a + b) = 


( n 


cota.cotồ-1 

1 

— <=> a+b = 

— => cot 

cot 

— 

-c 

= tan c =>- 

= - 

2 

2 


u 


cot a + cot b 

cotc 


<=> cot a. cot b. cot c = cot a + cot b + cot c 
Mà cota + cotc = 2cotè 

Do đó ta được cot a. cot b. cot c = 3 cot b => cot a.cot c = 3 

a + c = 2Ồ <=> sin A + sinC = 2sinZ? 

. A + C A-C . . B B A , A + C A + C 

<=> 2sin—-—cos—-— = 4sin — .cos — = 4sin—-—.cos—-— 

2 2 2 2 2 2 

A-C „ A + C A _C__.A_._C - A c _ A . c 

<=> cos ——— = 2cos—-— <=> cos —— cos — + sin —— sin —— = 2cos —— cos —— 2 sin —— sin — 
2 2 2222 22 22 

- . A . c A c A c _ AC 1 

<=> 3sin—sin — = cos—cos —<=> 3tan — tan — = 1 <=> tan — tan — = — 

22 22 22 223 

Câu 50. Cho a, b, c theo thứ tự tạo thành cấp số cộng. Giá trị x + y là bao nhiêu biết 

p = log 2 (ữ 2 + ab + 2b~ + bc + c 2 ) = xỉog 2 (ư 2 + ac + c 2 ) + y (ỉ,yeN). 


A. 0 B. 1 c. -1 D. 2 

Hướng dẫn giải 

Đáp án D 

Theo đề a, b, c theo thứ tự tạo thành cấp số cộng nên a + c - 2b => (ữ + c) 2 = 4 b 2 


■£>b(a + c) + 2Ề> 2 =(a + c) 2 

<=> 2a 2 + ab + 2b 2 +bc + c 2 = 2 (ư 2 +UC + C 2 ) 

Do đó log,, Ịa 2 + ab + 2b 2 +bc + c 2 ) = log 2 (a 2 + ưc + c 2 ì + l 


File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dansvietdons.bacsians.vn@Sinail.com 
Facebook: https://www.facebook. com/dongpay 


Trang 33 























ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


DS-CSC-CSN Nâng Cao 


Câu 51. Cho ba (bố số chứ) số a,b,c,d theo thứ tự đó tạo thành cấp số nhân với công bội khác 1. Biết 

, , , , 148 .., , 

tông ba sô hạng đâu băng , đông thời theo thứ tự đó chúng lân lượt là sô hạng thứ nhât, thứ tư và 

thứ tám của một cấp số cộng. Tính giá trị biếu thức T = a-b + c-d 7 

A.r = M B .r-Ị" c ,r-M. D. r-M. 

27 27 27 27 

Hướng dẫn giải 

Chọn c 

148 

Gọie là công sai. Ta có: a +b + c = 3a + Ỉ0e = -^-(l) 

(Đe xuất b = a + 3e, c = a + le) 

Gọi q là công bội khác 1 ta lại có: b 2 =a 2 q 2 =ac => (ữ + 3e) 2 =a(l + 3e) =í> a-9e = 0 ( 2 ). 


Từ (1) và (2) 





256 100 

27 27 ■ 


Câu 52. Cho cấp số cộng (w n ) . Mệnh đề nào dưới đây là mệnh đề đúng? 


A. [n-p)u m + [p-m)u n +[m-n)u p =0. B. [m-n)u m + [n-p)u n +[p-m)u p =0. 

c. [m-p)u m + [n-m)u n +[p-n)u p =0. D. [p-n)u m + {m-p)u n +[m-n)u p =0. 

Hướng dẫn giải 

Chọn A. 

Kiếm tra từng phương án cho đến khi tìm được phương án đúng. 

Ta có: u m =u l +{m-\)d\u n =u l +(n-\)d\u p =u l +(p-l)í/. 

- Phương án A: Ta có: [n-p)u m +(p-mju n +{m-n)u p 

= ịn- p)[mj + [m - l)í/] + (p + (77 -l)<7] + (m + (p-l)í/] = 0. 


Câu 53. Cho ba số dương a,b,c thỏa mãn điều kiện —-= lập thành một cấp 

\jb+\jc vc+va \ja+\!b 


số cộng. Mệnh đề nào dưới đây là đúng? 

A. Ba số a,b,c lập thành một cấp số cộng. 


. 1 1 1 , , 

B. Ba sô — ,-p,— lập thành một câp sô cộng. 
abc 

c. Ba số a 2 ,b 2 ,c 2 lập thành một cấp số cộng. 

D. Ba số Vã, y/b, Vẽ lập thành một cấp số cộng 

Hướng dẫn giải 

Chọn A. 

Theo giả thiết ta có: 


File Word liên hệ: 0978064165 - Emaỉl: danevietdons.bacsians.vn@einail.com 
Facebook: https://www.facebook. com/dongpay 


Trang 34 















ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


DS-CSC-CSN Nâng Cao 


112 
± '\fc '\fã ± yịb \[c ± \fã 

•d' Ị'\/c + -\fã j ^yfã + 4~c ± 2yfb j = 2 ị^\Ịb + -\[c 4- -\ịb j 


<=> ư ± c = 2Z? 


Suy ra ba số a,b,c hoặc c,b,a lập thành một cấp số cộng. 

Câu 54. Biết rằng tồn tại các giá trị của xe[ 0;2^] để ba số l±sinx,sin 2 x,l±sin3.x lập thành một 
cấp số cộng, tính tống s các giá trị đó của X. 


A. s =5n. 


B. s = 3n 


cs4. 

2 


D. s = 


23n 


Hướng dẫn giải 


Chọn A. 

Theo tính chất của cấp số cộng ta có: 

1 + sin X +1 + sin 3x = 2 sin 2 X 

<=> 2 + 4 sin X - 4 sin 3 X = 2 sin 2 X <=> 2 sin 3 X + sin 2 X - 2 sin X - 1 = 0 


<=> (2sinx + l)(sin 2 x-l) = 0 <=> 


1 

sin X = — 


cosx = 0 


+) sinx = --7«> 
2 


X = ~^- + k2n 

6 

v _7 7T 

X = — + k2n 

6 


„ 7T J 

+) COSX = 0<»X = — + kn 
2 


n r , 117T m 

Với nghiệm x--— + k2n và X e [0;2 ttJ, ta tìm được X = ——. Với nghiệm x-—— + k2n 


In 


và X e [0; 27ĩ], ta tìm được X = . Với nghiệm x = — + kn và X e [0; 2nJ ta tìm được 

nghiệm x = —;x = — 

„ „ ỈỈK In n 3n 

Do đó s 4-1-f — 4——— — 5 K . 

6 6 2 2 

Câu 55. Tìm tất cả các giá trị của tham số TO đế phương trình X 3 - 3x 2 -x + m 2 -1 = 0 có ba nghiệm 
phân biệt lập thành một cấp số cộng. 

A. TO = ±16. B. m = — 2. c. TO = 2. D. m = ±2. 

Hướng dẫn giải 

Chọn D. 

Áp dụng kết quả phần lý thuyết, ta có phương trình đã cho có 3 nghiệm phân biệt thì điều 
, v b -3 " 

kiện cân là = - — = 1 là nghiệm của phương trình. 

3a 3 

Suy ra l 3 — 3.1 2 —1 ±m 2 — 1 = 0 <=>m = ±2. 

Với m - ±2, ta có phương trình X 3 -3x 2 -x + 3 = 0. 


File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dansvietdons.bacsians.vn@Sinail.com 
Facebook: https://www.facebook. com/dongpay 


Trang 35 















ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


DS-CSC-CSN Nâng Cao 


<=> (jc- 3)(x 2 -l) = 0<=>x = -l,x = l, x = 3 
Ba số -1,1,3 lập thành cấp số cộng. 

Vậy các giá trị cần tìm là m = ±2 . Do đó D là phương án đúng. 

Câu 56. Biết rằng tồn tại đúng ba giá trị m ị ,m 2 , m 3 của tham số m để phương trình 

X 3 - 9x 2 + 23 X + m 3 - Am 2 + m -9 = 0 có ba nghiệm phân biệt lập thành một cấp số cộng, tính giá trị 
của biểu thức p = m 3 + mị + mị . 


A. p = 34 . B. p = 36 . c. p = 64 . D. p = -34. 

Hướng dẫn giải 

Chọn A. 

Áp dụng kết quả ở phần lý thuyết, ta có phương trình đã cho có 3 nghiệm phân biệt thì điều 
, b -9 

kiện cân là: = —— = 3 là nghiệm của phương trình. 

3(1 3 

Suy ra 3 3 -9.3 2 +23.3+m 3 -4m 2 +m —9 = 0 
<=> m 3 -4m 2 +m +6 = 0 <^>m = -l,m = 2,m = 3 

Với m = -l,m = 2,m = 3 thì ỉn - Am + m+6 = 0 nên tn -Am + m-9 = -15. 


Do vậy, với m = — 1, m — 2,m — 3 ta có phương trình 

JC 3 -9x 2 +23x-15 = 0-» (x-3)(jc 2 -6x + 5) = 0 <=>jc = 1,a: = 3,a: = 5. 

Ba số 1,3,5 lập thành cấp số cộng. 

Vậy m = — 1, m = 2, m = 3 là các giá trị cần tìm. 

Do đó (-1) 3 + 2 3 +3 3 = 34 

Câu 57. Biết rằng tồn tại hai giá trị của tham số m đế phương trình sau có bốn nghiệm phân biệt lập 
thành một cấp số cộng: X 4 -10x 2 + 2/77 2 + 7/77 = 0, tính tống lập phương của hai giá trị đó. 


A. - 


343 


B. 


721 


c. - 


721 


D. 


343 


8 8 _ 8 8 

Hướng dẫn giải 

Chọn c . 

Đặt t = X 2 (í > o). Khi đó ta có phương trình: t 2 - lOt + 2/77 2 + 7/77 = 0 (*). 

Phương trình đã cho có 4 nghiệm phân biệt khi và chỉ khi phương trình (*) có 2 nghiệm 
Í5 2 -(2/7Ỉ 2 +7m) > 0 , 

dương phân biệt <=> 1 ^ _ <=>0<2/7z 2 +7/7/<25. 

[2/77 2 +7/77 > 0 

(do tống hai nghiệm bằng 10 > 0 nên không cần điều kiện này). 

+ Với điều kiện trên thì (*) có hai nghiệm dương phân biệt là t v t 2 {t l <t 2 ) . 

Khi đó phương trình đã cho có bốn nghiệm phân biệt là -^ 2 ; ■sỊĩị', . 

Bốn nghiệm này lập thành một cấp số cộng khi 

~~ V^Ị~ — ( — v/^") — ^— ( — V^ĩ") —— v/ĩ ^ ^2 — 9t v 

Theo định lý Vi-ét ta có: t ỉ +t 2 = 10; t r t 2 — 2m 2 + 7m. 


File Word liên hệ: 0978064165 - Email: danevietdons.bacsians.vn@smail.com Trang 36 

Facebook: https://www.facebook. com/dongpay 











ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


DS-CSC-CSN Nâng Cao 


Suy ra ta có hệ phương trình 


^' 

II 


0=1 

tị 4- í, — 10 

<=> < 

t 2 =9 => 

tị.t 2 = 2/77 2 + 7/77 


2m 2 +lm = 9 


/77 = 1 

9- 

/77 = — 
2 


Do đó l 3 + 




V z 7 


721 


Câu 58. Cho một cấp số cộng (w n ) có «! = 1 và tổng của 100 số hạng đầu tiên 24850. Tính giá trị của 
biểu thức 5=—!— + ^— + ... + —-— + —-—? 


ĨA ịĩAĨA ^ 


A. s = 123 


^48^49 ^49^50 


B. S = ^- 
23 


c. s = 

Hướng dẫn giải 


246 


D ._s = 


49 

246 


Ta có: M 100 +Mj = 497=>7/ 100 = 496 = 1 + 99 í/ =^> Ịrì = 5j => 77 50 = 246. 


ỈA 1 o 


^/ 1Q M„ a ^/1 


1 1 


Lại có: 5S = ——— +— —— + ... + ——-48- + —50—-í2- = —- 


ỈA 1 


^2^3 


U 4S U 49 


M 49 M 50 


U l U 50 


246 


5 = 


49 


246 


Câu 59. Cho cấp số cộng ( a "); cấp số nhân ) thỏa mãn a 2 > «! > 0;ỉ> 2 > ồ, > 1 và hàm số 

f (x) = X 3 -3x f(a 2 ) + 2 = /(a,) /(log 2 ố 2 ) + 2= /(log 2 fc) '_ , _ „ ^ , 1 7 

v 7 sao cho v 27 1 Ư và 1 ' v 2 7 . Sô nguyên dương /2>1 nhỏ 

nhất thỏa mãn điều kiện > 2018«,, là? 


A. 16 


Tính bảng biến thiên: 


/(*) 


B. 15 c. 17 D. 18 


Hướng dẫn giải 
-1 0 1 



Vì / («2 ) < / (ữj) => «!, a 2 e (0; l) và a 2 = 1; ữj = 0. 


Tương tự log 2 b 2 =\ và log 2 bị - 0. 

Khi đó a n =71-1 và b n = 2" _1 . 

Vậy b n > 2018«,, 2" 1 > 2018(77-1). 

Chọn A. 

Câu 60. Cho cấp số cộng (tí ) có số hạng đầu 7<J = 2 và công sai d = -3 . Trên mặt phắng tọa độ Oxy 
, lấy các điểm A V A 2 ,... sao cho với mỗi số nguyên dương 77, điếm A n có tọa độ (t7;m b ). Biết rằng khi 


File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dansvietdons.bacsians.vn@Sinail.com 
Facebook: https://www.facebook. com/dongpay 


Trang 37 





























ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


DS-CSC-CSN Nâng Cao 


đó tất cả các điểm A ì ,A 2 ,...,A n ,... cùng nằm trên một đường thắng. Hãy viết phương trình của đường 
thẳng đó. 


A. y = -3x+5. 


B. y = -3x+2. 


c. y = 2x-3. D. y = 2x-5 


Hướng dẫn giải 


Chọn A. 

Số hạng tổng quát của cấp số cộng ( u n ) là u n = Uị + (n - 1) d = -3 n + 5 . 

Nhận thấy toạ độ của các điếm A n đều thoả mãn phương trình y — —3x + 5 nên phương trình 
đường thẳng đi qua các điểm A l ,A 2 ,...,A n ,..Aầ y = -3x+5. 

Suy ra A là phương án đúng. 


Câu 61. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đồ thị (c) của hàm số y - 3x—2 . Với mỗi số nguyên 
dương n , gọi A n là giao điểm của đồ thị (c) với đường thẳng d : X -n = 0 . Xét dãy số [u n ) với u n là 
tung độ của điếm A n . Mệnh đề nào dưới đây là mệnh đề đúng? 

A. Dãy số (u n ) là một cấp số cộng có công sai d = -2 . 

B. Dãy số (u n ) là một cấp số cộng có công sai d = 3. 
c. Dãy số ( u n ) là một cấp số cộng có công sai d = 1. 

D. Dãy số ( u n ) không phải là một cấp số cộng. 


Hướng dẫn giải 


Chọn B. 

Ta có A n ( n;u n ) trong đó u n = 3n - 2 . 

Do u n+x -u n = 3, Vn > 1 nên ( u n ) là một cấp số cộng với công sai d = 3 . 

Suy ra B là phương án đúng. 

Câu 62. Trên tia Ox lấy các điếm A 1 ,A 2 ,...,A n ,... sao cho với mỗi số nguyên dương n , OA n = n . 
Trong cùng một nửa mặt phang có bờ là đường thắng chứa tia Ox , vẽ các nửa đường tròn đường kính 
OA n , n = 1,2,... Kí hiệu Uị là diện tích nửa đường tròn đường kính OA l và với mồi n > 2 , kí hiệu u n là 
diện tích của hình giới hạn bởi nửa đường tròn đường kính OA n J, nửa đường tròn đường kính OA n và 
tia Ox . Mệnh đề nào dưới đây là đúng? 

A. Dãy số (u n ) không phải là một cấp số cộng. 



c. Dãy số (u n ) là một cấp số cộng có công sai d. 



Hướng dẫn giải 


Chọn B. 

Yl 

Bán kính đường tròn có đường kính OA n là r n = — ■ 


File Word liên hệ: 0978064165 - Emaỉl: danevietdons.bacsians.vn@einail.com 
Facebook: https://www.facebook. com/dongpay 


Trang 38 







ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


DS-CSC-CSN Nâng Cao 


Diên tích nửa đường tròn đường kính 0A n là S n = Ỷ n 


1 (n^ 




Suy ra u n = s n - s n _y = j[n 2 - (n - ỉ) 2 


( 2 /7 — 1) 7T 


, n > 2 . 


Ta có u, = —71 
2 


Ị_ 

v2y 


n 

¥ 


n n 


Do u a+1 -u n =^. Vn ^! 


nên 


(w n ) là cấp số cộng với công sai d 


71 

"4 ■ 


Suy ra B là phương án đúng. 

Câu 63. Một cơ sở khoan giếng đưa ra định mức giá như sau: Giá từ mét khoan đầu tiên là 100000 
đồng và kế từ mét khoan thứ hai, giá của mồi mét sau tăng thêm 30000 đồng so với giá của mét khoan 
ngay trước đó. Một người muốn kí họp đồng với cơ sở khoan giếng này đế khoan một giếng sâu 20 
mét lấy nước dùng cho sinh hoạt của gia đình. Hỏi sau khi hoàn thành việc khoan giếng, gia đình đó 
phải thanh toán cho cơ sở khoan giếng số tiền bằng bao nhiêu? 

A. 7700000 đồng. B. 15400000 đồng. _c. 8000000 đồng. D. 7400000 đồng. 

Hướng dẫn giải 

Chọn A. 

Gọi u n là giá của mét khoan thứ n , trong đó 1 < n < 20. 

Theo giả thiết, ta có Uy — 100000 và u n+ y = u n - 30000 với 1 < 77 < 19 . 

Ta có (u n ) là cấp số cộng có số hạng đầu Uy = 100000 và công sai d = 30000 . 

Tống số tiền gia đình thanh toán cho cơ sở khoan giếng chính là tổng các số hạng của cấp số 
cộng ( u n ) . Suy ra số tiền mà gia đình phải thanh toán cho cơ sở khoan giếng là 


... 20[2m 1 +(20-1 )d] X , 

S 2Ũ = Uy + u 2 +.... + u 2ữ = - - — -Ệ- -= 7700000 (đông). 

Câu 64. Trên một bàn cờ có nhiều ô vuông. Người ta đặt 7 hạt dẻ vào ô vuông đầu tiên, sau đó đặt tiếp 
vào ô thứ hai số hạt dẻ nhiều hơn ô đầu tiên là 5, tiếp tục đặt vào ô thứ ba số hạt dẻ nhiều hơn ô thứ hai 
là 5, ... và cứ thế tiếp tục đến ô cuối cùng. Biết rằng đặt hết số ô trên bàn cờ người ta đã phải sử dụng 
hết 25450 hạt dẻ. Hỏi bàn cờ đó có bao nhiêu ô? 

A. 98 ô. B. 100Ô. _c. 102 ô. D. 104 ô. 

Hướng dẫn giải 

Chọn B. 

Kí hiệu u n là số hạt dẻ ở ô thứ n . 


Khi đó, ta có Uy = 7 và u n+ y =u n + 5,n>ỉ. 

Dãy số (u n ) là cấp số cộng với Uy =7 và công sai d = 5 nên có 

_ n\_2uy+(n-ì)d~\ _5n 2 +9n 
" 2 2 

Theo giả thiết, ta có — - 25450 <=> lĩ = 100 . 

Suy ra bàn cờ có 100 ô. 


File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dansvietdons.bacsians.vn@Sinail.com 
Facebook: https://www.facebook. com/dongpay 


Trang 39 



















ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


DS-CSC-CSN Nâng Cao 


Câu 65. Một công ty trách nhiệm hữu hạn thực hiện việc trả lương cho các kỹ sư theo phương thức 
sau: Mức lương của quý làm việc đầu tiên cho công ty là 13,5 triệu đồng/quý, và kể từ quý làm việc 
thứ hai, múc lương sẽ được tăng thêm 500.000 đồng mồi quý. Tính tống số tiền lương một kỹ sư nhận 
được sau ba năm làm việc cho công ty. 

A. 198 triệu đồng. B. 195 triệu đồng. c. 228 triệu đồng. D. 114 triệu đồng. 

Hướng dẫn giải 

Chọn B. 

Kí hiệu u n là mức lương của quý thứ n làm việc cho công ty. Khi đó Uị = 13,5 và 
«„+1 = u n + 0,5,n >1. 

Dãy số ( u n ) lập thành cấp số cộng có số hạng đầu Uị = 13,5 và công sai d = 0,5 . 

Một năm có 4 quý nbên 3 năm có tông 12 quý. 

Số tiền lương sau 3 năm bằng tổng số tiền lương của 12 quý và bằng tống 12 số hạng đầu 
tiên của cấp số cộng (u n ) . Vậy, tống số tiền lương nhận được sau 3 năm làm việc cho công 

ty của kỹ sư là S 12 = —-- — -- = 195 (triệu đồng). 

Câu 66. Mặt sàn tầng của một ngôi nhà cao hơn mặt sân 0,5 m . cầu thang đi từ tầng một lên tầng hai 
gồm 21 bậc, một bậc cao 18(7?;. Kí hiệu h n là độ cao của bậc thứ n so với mặt sân. Viết công thức đế 
tìm độ cao h n . 

A. h n = 0,180 + 0 , 32 ( 7 ??). B. h n - 0,18?? + 0,5(???). 

c. h n = 0,5 n + 0,18 (???). D. h n - 0,5 n - 0,32 {nì). 

Hướng dẫn giải 

Chọn A. 

Ký hiệu h n là độ cao của bậc thứ 7? so với mặt sân. 

Khi đó, ta có h n+1 = h n + 0,18 (mét), trong đó ỉ\ = 0,5 (mét). Dãy số (h n ) lập thành một cấp 
số cộng có ì\ =0,5 và công sai í/ =0,18. Suy ra số hạng tổng quát của cấp số cộng này là 
h n = 0,5 + (??-l).0,18 = 0,18.?? + 0,32 (mét). 

Câu 67. Trên tia Ox lấy các điếm Aj,^ 2 ,..., A n ,... sao cho với mỗi số nguyên dương n, OA n = n. Trong 
cùng một nửa mặt phẳng có bờ là đường thắng chứa tia Ox, vẽ các nửa đường tròn đường kính 
OA n , n = l, 2... Kí hiệu M, là diện tích của nửa hình tròn đường kính OA x và với mồi 7? > 2, kí hiệu u n 

là diện tích của hình giới hạn bởi nửa đường tròn đường kính OA n J, nửa đường tròn đường kính OA n 
và tia Ox. Chứng minh rằng dãy số (u n ) là một cấp số cộng. Hãy xác định công sai của cấp số cộng 
đó. 


File Word liên hệ: 0978064165 - Email: danevietdons.bacsians.vn@einail.com 
Facebook: https://www.facebook. com/dongpay 


Trang 40 








ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


DS-CSC-CSN Nâng Cao 



Hướng dẫn giải 


Đáp án A 

Đặt OAq = 0, ta có 


1 

u n = — 
2 


„ OA OA ! 
n— 01 —n 


2 'N 


n 


-{n-l) 2 


( 2n - 1) n 


,Vn> 1 


(2n + lW (2n-l)/r n 

Suy ra u n+l -u H = - ' - v ’ =--,\/n>l 


n , 2 K 

D. d=^r 
3 


Do đó (m„) là một cấp số cộng công sai d 


n 

~4 


CẤP SÓ NHÂN 

Câu 68. Cho tam giác ABC biết 3 góc của tam giác lập thành một cấp số cộng và có một góc bằng 
25° . Tìm 2 góc còn lại? 

A. 65°, 90° B. 75°,80°. c. 60°,95°. D._60°,90°. 


Hướng dẫn giải 


Chọn D 

Ta có:n, +u 2 +u 3 = 180<» 25 + 25+ d + 25 + 2d = 180 d = 35 . 

Vâỵ u 2 =60; u 3 =90. 

Câu 69. Cho dãy số ( a n ) xác định bởi a l = 5 ,a n+1 = q.a n +3 với mọi n > 1, trong đó q là hằng số, 


a ^ 0,CỊ * 1. Biết công thức số hạng tổng quát của dãy số viết được dưới dạng a n = a.q" 1 
Tính a + 2pi 


+ p 


1 «-1 

1-q 


A. 13. B. 9. C..11. D. 16. 

Hướng dẫn giải 

Chọn c 
Cách 1. 


File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dansvietdons.bacsians.vn@Sinail.com 
Facebook: https://www.facebook. com/dongpay 


Trang 41 

















ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


DS-CSC-CSN Nâng Cao 


Ta có: a n+l -k =q(a n 
Đặt v„ =a n -k=> v n+1 


-k)<^>k-kq = 3<^>k = —— 

; 1-9 

= q.v n =q 2 .v n _ l =...= q n V l 


Khi đó v n = q" l .v 1 =q n l .ịa 1 — k) = q n 


5 — 


1-9 


Vậy =v„ + fc = 9 n_1 - 


V 3 ' 


V 


1-9 


. 7 , «—1 

+ k = q . 


3 A 
5- 


V 


1-9 


3 1 „/7 — 1 

_ 1-9 

i- — 5q + 3- 


1-9 


1-9 


Do dó: a = 5; p = 3 => a + 2ị3 = 5 + 2.3 = 11 


Cách 2. 

Theo giả thiết ta có ữj = 5,a 2 = 5q + 3. Áp dụng công thức tổng quát, ta được 


1 CỊ 1 

ữ; = a.9 1_1 + p ——— = a 
1-9 

" , suy ra 

2-1 . n ^ Q n 

a 2 -a.q + p —— : — = a.q + p 

1-9 


[5 = a 

[59+3 = a.9 + /?’ 


[a = 5 

ha >=3 


=>« + 2/1 = 5 + 2.3 = 11 

Câu 70. Trong dịp hội trại hè 2017 bạn A thả một quả bóng cao su từ độ cao 3m so với mặt đất, mỗi 
lần chạm đất quả bóng lại nảy lên một độ cao bằng hai phần ba độ cao lần rơi trước. Tổng quãng 
đường quả bóng đã bay (từ lúc thả bóng cho đến lúc bóng không nảy nữa) khoảng: 


A. 13m. B. 14m. c._15m. 

Hướng dẫn giải 

Chọn c 

Gọi s là tổng quãng đường bóng đã bay, khi đó ta có: 


s 


„ „ 2 „ 

' ì' 

2 

f 2" 

3 

f 2" 

4 

' 2" 

5 

f 2" 

3 + 3.—.3 
3 


+ 3. 


4- 3. 


4- 3. 


+ 

+ 



D. 16m. 


s là tông của câp sô nhân lùi vô hạn có sô hạng đâu tiên là Uị = 3 , công bội là q = — nên 


3 

Vậy tống quãng đường đã bay của bóng là khoảng 9m. 
Do đó X + y = 2 


, , íỉq +u 2 +u 3 +u 4 = 15 " ^ , 

Câu 71. Có hai câp sô nhân thỏa mãn < 1 với công bội lân lượt là 9 p 9 2 . Hỏi giá 

[ỉq +w 2 +w 3 +M 4 =85 

trị của 9 , + q 2 là: 


File Word liên hệ: 0978064165 - Emaỉl: danevietdons.bacsians.vn@einail.com 
Facebook: https://www.facebook. com/dongpay 


Trang 42 


































ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


DS-CSC-CSN Nâng Cao 


A. - 

2 


Đáp án c 


B. I c. I 

2 2 

Hướng dẫn giải 


Biến đổi giả thiết thành 


u M A - l ) _ 15 

<7-1 . 

1Ầ 2( 8 ^ 

«1 [d -lj 

q -1 


14ợ 4 - 17ợ 3 -11 q 1 -11 q +14 - 0 <=> 


Do đó q ỉ +q 2 =ị 


= 85 

1 

<7 = - 
2 

q = 2 


u;(cj 4 -ĩf 

1 )_ 

ợ 2 -l 


= 225 


= 85 


D. 1 - 

2 



(ợ 2 -l) 

(í-1) 

(<7 S -l) 


85 


Câu 72. Cho tứ giác ABCD biết 4 góc của tứ giác lập thành một cấp số cộng và góc A bằng 30°. Tìm 
các góc còn lại? 

A. 75°,120°, 65° . B. 72°, 114°, 156° . c. 70°; 110°; 150°. D. 80°; 110°; 135°. 

Hướng dẫn giải 


Chọn c 

Ta có; «J + «2 + «3 + « 4 = 360 30+ 30 + d + 30 + 2 d + 30+ 3 d = 360 < w’ d = 40 . 

Vâỵ «2 = 70; « 3=1 10; u 4 = 150. 

Câu 73. Cho một cấp số cộng ( u n ) có «J = 1 và tổng 100 số hạng đầu bằng 24850. Tính 

c _ 1 ,1 , , 1 

s — - 1 -f ...4-. 

^2^3 ^49^50 


9 4 _ „„49 

Ả.s=-r~. B. 5 = -2-. c. 5=123. ũ-.s =^T 7 

246 23 ' 246 

Hướng dẫn giải 

Chọn D 

Gọi d là công sai của cấp số đã cho 

497-2«. 

Ta có: 5 100 = 50(2«! +99ú?) = 24850 => (7 = —^^2 = 5 

5 5, , 5 

=> 55 --1-h ... H- 

2 ^^ 3 ^ 49^50 


« 2 «! «3 «2 M 50 « 49 

Wị /^2 ^ 2^3 ^ 49^50 


Fỉ7<? Word liên hệ: 0978064165 - Email: dansvietdons.bacsians.vn@Sinail.com 
Facebook: https://www.facebook. com/dongpay 


Trang 43 




























ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


DS-CSC-CSN Nâng Cao 


J__ J_ + 1 _Ị_ J_Ị_ + J_Ị_ 

__Ị_1 _ 1 1 _ 245 

Mj m 5ũ Mj Mj + 49 d 246 


=>s = 


49 

246' 


Câu 74. Cho a,b,c theo thứ tự lập thành cấp số cộng, đẳng thức nào sau đây là đúng? 


A. ả + c 2 = 2 ab + 2ỒC + 2 ac. B . a 2 -c 2 = 2ab + 2bc - 2ac . 

c._ a 2 + c 2 = 2ab + 2Z?C - 2ac. D. a 2 - c 2 = 2aZ? — 2ỒC + 2ac . 

Hướng dẫn giải 


Chọn c 

a,b,c theo thứ tự lập thành cấp số cộng khi và chỉ khi 

b - a = c -b <=> {b - ữ) 2 = (c-ố) 2 <=> ữ 2 -c 2 = 2ab-2bc 

<=> ữ 2 + c 2 = 2c 2 + 2a& - 2ỒC = 2ab + 2c(c- b ) 

= 2aZ? + 2c (b - a ) = 2 ab + 2bc - 2ac 

w w ["«! = 2 , 

Câu 75. Cho dãy sô u„ được xác định như sau: { , . Tính tông 

1 ' K,+4«.=4-5 n («>l) 


5 £<2018 2 w 2ũ17 . 

A._5 = 2015-3.4 2017 B. s = 2016-3.4 2018 c. 5 = 2016 + 3.4 2018 D. 

s - 2015+ 3.4 2017 


Hướng dẫn giải 


Chọn c 

Câu 76. Cho số hạng thứ m và thứ n của một cấp số nhân biết số hạng thứ (/77 + n) bằng A, sổ hạng 
thứ ( m-n ) bằng B và các số hạng đếu dương, số hạng thứ m là: 


A. A 


2 bỴ» 


B..VÃS 


c. 


í- 


D. (AB)n 


Hướng dẫn giải 


Chọn B 


Ta có 



= A = u ì .q m+n - ị 

n _. ni—n—\ 

= B = u v q 


=> A = Bq 2n => q = 



Mặt khác 


\u m =u y q 

I _ n 

K+« = u v c ỉ 


u íaY" t _ 

7 = í - o«.=*. f =4ÃẼ 


File Word liên hệ: 0978064165 - Emaỉl: danevietdons.bacsians.vn@einail.com 
Facebook: https://www.facebook. com/dongpay 


Trang 44 

















ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


DS-CSC-CSN Nâng Cao 


Tương tự ta có thể tính được u n = A 






2 n 


Câu 77. Cho dãy số (U n ) xác định bởi: Uị= \ và U n+l = —g—-.U n . Tổng s = U { + ^ 2 1 ^ 3 


3 n 


bằng: 


3280 

6561 


B. 


29524 


25942 


2 3 

1 


+ .. + - 


u 


10 


■ 59049 ' 59049 

Hướng dẫn giải 


D. 


243 


Chọn B 

m , n +1 M„., 1 u„ 1 

Ta có u . = —u„ <=> - 2± 7 = 7 -.— = -r-u,. 

3n n +1 3 n 3 

1 Mo 1 Mọ, 1 M in 1 

-^- = —«1; -f- = --^ = ^ T M 1 ;...;- r ^- = : ^-M 1 . 


2 3 3 3 2 3 

Khi đó: 


10 3 


10 


iíi ‘1 

5=„ 1 + ^ + ^ + ... + ^- = ỉ + 1 + ... + -L = 1Ọ!Ì = 29524 
2 3 10 3 3 2 3 0 J_1 59049 

3 

Câu 78. Phương trình l + a + a 2 + ... + a' c = (l + ư)(l + a 2 )(l + a 4 ) với 0< ữ 1 có bao nhiêu nghiệm? 

A. 0 B..1 c. 2 D. 3 


c. 2 

Hưóng dẫn giải 


Chọn B 


Phương trình biến đổi thành — = (l + ư)(l + ư 2 )(l + « 4 ) ■£=> 1 -a x+l = 1-a 8 <» X = 7. 

Câu 79. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình sau có ba nghiệm phân biệt lập thành 
một cấp số nhân: X 3 -(3x + l)x 2 + (5m + 4)x-8 = 0. 


A. m = -2. B. m = 2. c. m = 4. D. m = -4. 

Hướng dẫn giải 

Chọn B. 

d —8 

Phương pháp 1: Ta có = —2- = 8. 

a 1 

Điều kiện cần đế phương trình đã choc ó ba nghiệm lập thành một cấp số nhân là 
x = ị/s = 2 là nghiệm của phương trình. 

Thay X = 2 vào phương trình đã cho, ta được 
4-2/n = 0 <=>m = 2. 

Với m = 2, ta có phương trình X 3 -7x 2 +14x-8 = 0 <=>x = l;x = 2;x = 4 

Ba nghiệm này lập thành một cấp số nhân nên m = 2 là giá trị cần tìm. Vậy, B là phương 
án đúng. 

Phương pháp 2: Kiểm tra từng phương án đến khi tìm được phương án đúng. 


File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dansvietdons.bacsians.vn@Sinail.com 
Facebook: https://www.facebook. com/dongpay 


Trang 45 





















ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


DS-CSC-CSN Nâng Cao 


Câu 80. Biết rằng tồn tại hai giá trị 77?J và m 2 để phương trình sau có ba nghiệm phân biệt lập thành 
một cấp số nhân: 2x 3 + 2 (m 2 + 2m - 1) X 2 - 7 ịm 2 + 2m - 2Ìx - 54 = 0. Tính giá trị của biểu thức 

p = m\ + 777 3 . 

A. P = -56 B.p = 8. c. p = 56 D. p = -8. 

Hướng dẫn giải 

Chọn A. 



a 2 

Điều kiện cần để phương trình đã cho có ba nghiệm phân biệt lập thành một cấp số nhân là 
X = ị/rĩ = 3 phải là nghiệm của phương trình đã cho. 

<=> m 2 + 2m -8 = 0 <=> m = 2; m = -4. 

Vì giả thiết cho biết tồn tại đúng hai giá trị của tham số m nên 777 = 2 và m = -4 là các giá 
trị thỏa mãn 

Suy ra p = 2 3 + (-4) 3 = -56. 

Câu 81. Ba số X, y, z lập thành một cấp số cộng và có tổng bằng 21. Nấu lần lượt thêm các số 2;3;9 
vào ba số đó (theo thứ tự của cấp số cộng) thì được ba số lập thành một cấp số nhân. Tính 
F = X + y + z ■ 


A. F = 389. hoặc F = 395. B. F = 395. hoặc F = 179. 

c. F = 389. hoặc F = 179. _D. F = 441 hoặc F = 357. 

Hướng dẫn giải 

Chọn c . 

Theo tứih chất của cấp số cộng, ta có x + z = 2y . 

Ket họp với giả thiết X + ỵ + z = 21, ta suy ra 3y = 21 <í> ỵ = 7. 

Gọi d là công sai của cấp số cộng ửùx = y-d = 7-d và z = y + d = 1 + d. 

Sau khi thêm các số 2;3;9 vào ba số x,ỵ,z ta được ba số là x + 2,y + 3,z + 9 hay 
9-d,ỈO,16 + d . 

Theo tính chất của cấp số nhân, ta có (9-í/)(l6 + d) = 10 2 <» d 2 + ld -44 = 0 . 

Giải phương trình ta được d =-ìì hoặc <7 = 4. 

Với d =-11, cấp số cộng 18,7,-4. Lúc này F = 389. 

Với d = 4, cấp số cộng 3,7,11. Lúc này F =179. 

Câu 82. Cho cấp số nhân (a n ) có a ‘ ~ a ' 5 - 224 Sk - 3577. g- tr ị C1 ỵ a 

T = (^ + 1)^.. 


A. T = 17920. B. T = 8064. c. T = 39424. D. T = 86016. 

Hướng dẫn giải 

Chọn A. 

Ta có a 6 = 224 <=> a x q 5 = 224 =><7 = 2 (do a, = 7). 


Do s k 



nên s k = 3577 « 7 (2 Ả ' -1) = 3577 2 k = 2 9 <=> k = 9. 


Suy ra r = 10a 9 = lOa^ 8 = 17920. 


File Word liên hệ: 0978064165 - Emaỉl: danevietdons.bacsians.vn@einail.com 
Facebook: https://www.facebook. com/dongpay 


Trang 46 









ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


DS-CSC-CSN Nâng Cao 


Câu 83. Cho cấp số nhân («„) có íỉ, = 2 và biếu thức 20oj -10 a 2 +a 3 đạt giá trị nhỏ nhất. Tìm số 
hạng thứ bảy của cấp số nhân đó. 

A. a 7 =156250. B. a 7 =31250. c. a 7 =2000000. D. a 7 =39062. 

Hướng dẫn giải 

Chọn B. 

Gọi q là công bội của cấp số nhân (a„) . 

Ta có 20ữj-10ư 2 + a 3 - 2(ợ 2 -lOợ + 20 ) = 2(ợ-5) 2 -10 >-10, Vợ. 

Dấu bằng xảy ra khi q = 5. 

Suy ra a 7 = a v q 6 = 2.5 6 =31250. 

Câu 84. Trong các mệnh đề dưới đây, mệnh đề nào là sai? 

A. Dãy số (a„), với a, =3 và a n+1 = ■ s Ịa n + 6, Vn>l, vừa là cấp số cộng vừa là cấp số 
nhân. 

B. Dãy số (b n ), với =1 và b n+l ịlbl + l) = 3, Vn>l, vừa là cấp số cộng vừa là cấp số 
nhân. 

c. Dãy số (c n ) , với Cj = 2 và c n+l = 3 c 2 n -10 Vn > 1, vừa là cấp số cộng vừa là cấp số nhân. 

D. Dãy số (d n ), với dị = -3 và d n+l = 2 d; -15, Vn> 1, vừa là cấp số cộng vừa là cấp số 
nhân. 

Hướng dẫn giải 

Chọn D. 

Kiểm tra từng phương án đến khi tìm được phưong án sai. 

+ Phương án A:Ta có a 2 =3;a 2 = 3;... Bằng phương pháp quy nạp toán học chúng ra chứng 
minh được rằng a n = 3, Vn > 1. Do đó (a„) là dãy số không đổi. Suy ra nó vừa là cấp số 
cộng (công sai bằng 0) vừa là cấp số nhân (công bội bằng 1). 

+ Phương án B: Tương tự như phương án A, chúng ta chỉ ra được b n = 1, Vn > 1. Do đó (b n ) 

là dãy số không đổi. Suy ra nó vừa là cấp số cộng (công sai bằng 0) vừa là cấp số nhân 
(công bội bằng 1). 

+ Phương án C: Tương tự như phương án A, chúng ta chỉ ra được c n = 2, V/ỉ > 1. Do đó 
(c n ) là dãy số không đối. Suy ra nó vừa là cấp số cộng (công sai bằng 0) vừa là cấp số 
nhân (công bội bằng 1). 

+ Phương án D: Ta có: dị = -3, d 2 = 3,ú?3 = 3. Ba số hạng này không lập thành cấp số cộng 
cũng không lập thành cấp số nhân nên dãy số ( d n ) không phải là cấp số cộng và cũng 
không là cấp số nhân. 

Câu 85. Xét bảng ô vuông gồm 4x4 ô vuông. Người ta điền vào mồi ô vuông đó một trong hai số 1 

hoặc -1 sao cho tổng các số trong mồi hang và tống các số trong mỗi cột đều bằng 0. Hỏi có bao 

nhiêu cách? 

A..72 B. 90 c. 80 D. 144 

Hướng dẫn giải 

Xét 1 hàng (hay 1 cột bất kì). Giả sử trên hàng đó có X số 1 và y số -1. Ta có tống các chữ 

số trên hàng đó là x-y . Theo đề bài có x-y = x= y. 


File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dansvietdons.bacsians.vn@Sinail.com 
Facebook: https://www.facebook. com/dongpay 


Trang 47 








ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


DS-CSC-CSN Nâng Cao 


Lần lượt xếp các số vào các hàng ta có số cách sắp xếp là 31.31.2.1 =72 (Cách) 

Câu 86. Số đo ba kích thước của hình hộp chữ nhật lập thành một cấp số nhân. Biết thể tích của khối 
hộp là 125 cm 3 và diện tích toàn phần là 175 (7/7 2 . Tính tổng số đo ba kích thước của hình hộp chữ nhật 
đó. 

A. 30 cm. B. 28 cm. c. 31cm. D. 17,5c/«. 

Hướng dẫn giải 

Chọn D. 

Vì ba kích thước của hình hộp chữ nhật lập thành một cấp số nhân nên ta có thể gọi ba kích 
thước đó là — ,q,aq. 

q 


Thể tích của khối hình hộp chữ nhật là V = —.a.qa = ữ 3 =125=>a = 5. 

q 

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là 




'a a 

-.a + a.aq + aq.- 

K q 


\ 

lì 

1 + q H— 


r. 1] 

= 2a 2 

o 

1 n 

II 

) 

l 9) 


l 9) 


Theo giả thiết, ta có 50 




. , 1 
1 + q H— 

q) 


= 175 <=> 2 q 1 - 5q + 2 = 0 <=> 


q = 2 

1 • 

q = - 


1. , .._ 

Với q = 2 hoặc q = — thì kích thước của hình hộp chữ nhật là 2,5cm;5cm;10cm. 

Suy ra tổng của ba kích thước này là 2,5 + 5 + 10 = 17,5 cm. 

Câu 87. Một của hàng kinh doanh, ban đầu bán mặt hàng A với giá 100 (đon vị nghìn đồng). Sau đó, 
cửa hàng tăng giá mặt hàng A lên 10%. Nhưng sau một thời gian, cửa hàng lại tiếp tục tăng giá mặt 
hàng đó lên 10%. Hỏi giá của mặt hàng A của cửa hàng sau hai làn tăng giá là bao nhiêu? 

A. 120. B. 121. c. 122. D. 200. 

Hướng dẫn giải 

Chọn B. 

Sau lần tăng giá thứ nhất thì giá của mặt hàng A là: 

Mj = 100+100.10% = 110. 

Sau lần tăng giá thứ hai thì giá của mặt hàng A là: 

M 2 =110 + 110.10% = 121. 

Câu 88. Một người đem 100 triệu đồng đi gửi tiết kiệm với kỳ han 6 tháng, mỗi tháng lãi suất là 0,7% 
số tiền mà người đó có. Hỏi sau khi hết kỳ hạn, người đó được lĩnh về bao nhiêu tiền? 

A. 10 s .(0,007) 5 (đồng) B. 10 s .(l,007) 5 (đồng) 

c. 10 8 .(0,007) 6 (đồng) D. 10 8 .(l,007) 6 (đồng) 

Hướng dẫn giải 

Chọn D. 

Số tiền ban đầu là M 0 = 10 8 (đồng). 

Đặt r = 0,7% = 0,007. 

Số tiền sau tháng thứ nhất là Mj = M 0 + M ữ r = M 0 (l + r ). 


File Word liên hệ: 0978064165 - Emaỉl: danevietdons.bacsians.vn@einail.com 
Facebook: https://www.facebook. com/dongpay 


Trang 48 
















ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


DS-CSC-CSN Nâng Cao 


Số tiền sau tháng thứ hai là M, = Mj + M x r = M 0 (l + r ) 2 . 

Lập luận tương tự, ta có số tiền sau tháng thứ sáu là M6 0 + r ) 

Do đó M 6 = 10 8 (1,007 ) 6 . 

Câu 89. Tỷ lệ tăng dân số của tỉnh M là 1,2%. Biết rằng số dân của tỉnh M hiện nay là 2 triệu người. 
Neu lấy kết quả chính xác đến hàng nghìn thì sau 9 năm nữa số dân của tỉnh M sẽ là bao nhiêu? 

A. 10320 nghìn người. B. 3000 nghìn người, 

c. 2227 nghìn người. D. 2300 nghìn người. 

Hướng dẫn giải 

Chọn c . 

Đặt p 0 =2000000 = 2.1 o 6 và r = 1,2% = 0,012. 

Gọi P n là số dân của tỉnh M sau n năm nữa. 

Ta có: P n+] =p+ p n r = P n (l + r). 

Suy ra (P n ) là một cấp số nhân với số hạng đầu P 0 và công bội q = l + r . 

Do đó số dân của tỉnh M sau 10 năm nữa là: P 9 = M 0 (1 + r) 9 = 2.10 6 (l,012) 10 « 2227000 . 
Câu 90. Te bào E. Coli trong điều kiện nuôi cấy thích họp cứ 20 phút lại nhân đôi một lần. Nếu lúc 
đầu có 10 12 tế bào thì sau 3 giò' sẽ phân chia thành bao nhiêu tế bào? 

A. 1024.10 12 tế bào. B. 256.10 12 tế bào. _c. 512.10 12 tế bào. D. 512.10 13 tế bào. 

Hướng dẫn giải 

Chọn c . 

Lúc đầu có 10 22 tế bào và mồi lần phân chia thì một tế bào tách thành hai tế bào nên ta có 
cấp số nhân với Mj = 10 22 và công bội q = 2. 

Do cứ 20 phút phân đôi một lần nên sau 3 giờ sẽ có 9 lần phân chia tế bào. Ta có u w là số 
tế bào nhận được sau 3 giờ. Vậy, số tế bào nhận được sau 3 giờ là u w = u x q 9 = 512.10 12 . 

Câu 91. Người ta thiết kế một cái tháp gồm 11 tầng theo cách: Diện tích bề mặt trên của mồi tầng 
bằng nửa diện tích mặt trên của tầng ngay bên dưới và diện tích bề mặt trên của tầng 1 bằng nửa diện 
tích đế tháp. Biết diện tích đế tháp là 12288/77 2 , tính diện tích mặt trên cùng. 


A. 6 ìrì. B. 12m 2 . c. 24m 2 . D. 3777 2 . 

Hướng dẫn giải 

Chọn A. 

Gọi u 0 là diện tích đế tháp và u n là diện tích bề mặt trên của tầng thứ n , với 1 < 77 < 11. 
Theo giả thiết, ta có u n+ì = ^u n 0< 77 < 10 . 

Dãy số [u n ) lập thành cấp số nhân với số hạng đầu u ữ = 12288 và công bội q = . 


Diện tích mặt trên cùng của tháp là u n = u ữ .q n = 12288. 


= 6m 2 . 


V ^ J 


Câu 92. Một tứ giác lồi có số đo các góc lập thành một cấp số nhân. Biết rằng số đo của góc nhỏ nhất 
bằng ^ số đo của góc nhỏ thứ ba. Hãy tính số đo của các góc trong tứ giác đó. 


A. 5°,15°,45°,225 u . B. 9 U ,27 U ,81 U ,243 U . c. 7 U ,21 U ,63 U ,269 U . D. 8 U ,32 U ,72 U ,248 U . 


'vO 0-7O 01O 


0 01O ^->0 


■)0 oa 0 - 7^0 


File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang, vn@gmaiLcom 
Facebook: https://www.facebook. com/dongpay 


Trang 49 









ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


DS-CSC-CSN Nâng Cao 


Hướng dẫn giải 


Chọn B. 

Phương pháp 1: Kiếm tra các dãy số trong mồi phương án có thỏa mãn yêu cầu của bài 
toán không. 

+ Phương án A : Các góc 5°, 15°,45°,225° không lập thành cấp số nhân vì 
15° =3.5°; 45° =3.15°; 225° *3.45°. 

+ Phương án B : Các góc 9°, 27°,81°, 243° lập thành cấp số nhân và 

9° + 27° + 81° + 243° = 360°. Hơn nữa, 9° = “-81° nên B là phương án đúng. 

+ Phương án c và D : Kiểm tra như phương án A. 

Phương pháp 2: Gọi các góc của tứ giác là a,aq,aq 2 ,aq ĩ , trong đó q>\. 

, , 1 , 

Theo giả thiêt, ta có a = —aq nên q = 3. 

Suy ra các góc của tứ giác là a,3a,9a,21a. 

Vì tổng các góc trong tứ giác bằng 360° nên ta có: 
a + 3a + 9a + 21 a = 360° <=> a = 9°. 

Do đó, phương án đúng là B (vì trong ba phương án còn lại không có phương án nào có góc 
9°). 


Câu 93. Tam giác mà ba đỉnh của nó là ba trung điểm ba cạnh của tam giác ABC được gọi là tam giác 
trung bình của tam giác ABC . Ta xây dựng dãy các tam giác AịBịCị , A 2 B 2 C 2 , A,B,C 2 ,... sao cho 
A Ị B ị C ị là một tam giác đều cạnh bằng 3 và với mồi số nguyên dương 77 > 2 , tam giác A n B n C n là tam 
giác trung bình của tam giác A n ịB n _\C n _\. Với mồi số nguyên dương n , kí hiệu S n tương ứng là diện 
tích hình tròn ngoại tiếp tam giác A n B n C n . Tính tổng s = 5, + S 2 +... + S n +...? 



s = Aĩt. 



D. s =5ĩĩ. 


Hướng dẫn giải 


Chọn B 


A 


B 



File Word liên hệ: 0978064165 - Emaỉl: danevietdons.bacsians.vn@email.com 
Facebook: https://www.facebook. com/dongpay 


Trang 50 












ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


DS-CSC-CSN Nâng Cao 


*Gọi Rị là bán kính đường tròn ngoại tiếp A AịBịCị ịi = ỉ;nỴ 
Ta có Rị = ỠAj = A ^2 = V 3 => = 3tt . 

*Dễ thấy V I. : AA l B l C l —> AA,B 2 C 2 R 2 =^-R l ^> S 2 =^-S v 

HJ 2 4 


Vị Ji. : A A 2 B 2 C 2 —> AA 3 B 3 C 3 ^ /? 3 — 5 3 — 5j . 

2 4 4 


Tương tự, ta có: S n = A . 


Suy ra: 5 — 5) + S 2 +... + s n +... — 5) 


,11 ^ 1 
1+ 4 4 ^ 4^ ĩ + "' 


= 5,. 


1 




= 4ĩĩ . (Áp dụng công thức tính tống của một cấp số nhân lùi vô hạn). 


Câu 94. Cho tam giác ABC cân tại đỉnh A. Biết độ dài cạnh đáy BC, đường cao AH và cạnh bên AB 
theo thứ tự lập thành cấp số nhân công bội q. Gía trị của q bằng 


A. 


2 + V2 


B. 


2-V2 


c. 


V2+1 


2 2 2 

Hướng dẫn giải 

Chọn c 

BC,AH,AB theo thứ tự lập thành CSN 
AH 2 =BCAB 


AB 
ĨBC 
Ta có: 


= q 


- , BC 2 

ah 2 =ab 2 -^— = ab.bc 


AB 

lĩc 


= q = 


4 

V2+I 


AB 

BC 2 


-441-1 = 0 

BC 


D.%1. 

2 



Câu 95. Một công ty trách nhiệm hữu hạn thực hiện việc trả lương cho các kĩ sư theo phương thức như 
sau: mức lương của quý làm việc đầu tiên cho công ty là 15 triệu đồng/quý và kể từ quý làm việc thứ 
hai mức lương sẽ được tăng thêm 1,5 triệu đồng mỗi quý. Hãy tính tống số tiền lương một kĩ sư được 
nhận sau 3 năm làm việc cho công ty. 

A. 495 triệu đồng. B._279 triệu đồng. c. 384 triệu đồng. D. 558 triệu đồng. 

Hướng dẫn giải 


Chọn B 


File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dansvietdons.bacsians.vn@Sinail.com 
Facebook: https://www.facebook. com/dongpay 


Trang 51 
























ST&BS: Th.s Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 


DS-CSC-CSN Nâng Cao 


Câu 96. Một hình vuông ABCD có cạnh AB=a , diện tích S v Nối 4 trung điểm A l ,B l ,C l ,D l theo 
thứ tự của 4 cạnh A5,5C,CZ),DA ta được hình vuông thứ hai là A í B í C ị D ị có diện tích S 2 . Tiếp tục 
như thế, ta được hình vuông thứ ba là A 2 B 2 C 2 D 2 có diện tích S 3 và cứ tiếp tục như thế, ta được diện 
tích S 4 ,S 5 ,... Tính s = Sị + S 2 +... + S m . 


Ả. s = 


2 100 _J 


B. s = 


f (2 100 -l) ^ c _a 2 (2 100 -l) 

ZẸẸ ■ Q-. s — TẸẸ 


2 - ■ 2 
Hướng dẫn giải 

Đáp án c 

Dễ thấy S l =a 2 ; S 2 = yỉ S 3 =y ;...;5 100 =ậg- 

Như vậy S v S 2 ,S 3 ,...,S m là cấp số nhân với công bội c ỉ = '~ 

(2 m -l) 


Đ. s = 


(2 "-l) 

099 


s — Sị + Sr, +... + S 100 — ữ 


1 1 


1 




1 + "7 + -77 +... + —77 
2 2 2 2 " 


■,99 


File Word liên hệ: 0978064165 - Emaỉl: danevietdons.bacsians.vn@einail.com 
Facebook: https://www.facebook. com/dongpay 


Trang 52 














